F27277 5///75//),5x.) 








Đức tướng Hòa Thượng Tuyên Hóa 


F27277 5///7ý/),5x.) 





Dịch Sang Việt Ngữ 
Ban Phiên Dịch Việt Ngừ 


Xuất Bản 

Buddhist Text Translation SocIety 
Trường Đại Học Pháp Giới 

Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới 
Van Phật Thánh Thành 

Mỹ Quốc, California, 2005 


Nguyên Bản : Pháp Nhũ Thâm Ân 
Phiên Dịch và Xuất Bản: 


Buddhist Text Translation Society 
Vạn Phật Thánh Thành 

1777 Murchison Drive 

Burlingame, CA 94010-4504 


©2005 Ban Phiên Dịch Kinh Điển 
Trường Đại Học Pháp Giới 
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới 
Van Phật Thánh Thành 


In tại Đài Loan 


Việt Ngữ - In lần thứ nhất 2005 
Hình vẽ: Hà Nhẫn (He Ren) 


100908070605 10987654321 
ISBN 0-88§139-810-1 
Địa chỉ các chùa chi nhánh thuộc 


Van Phật Thánh Thành 
ghi ở phần cuối quyển sách 


Tám Qui Luật 
của Viện Phiên Dịch Kinh Điển 


1. Dịch giả phái thoát mình ra khỏi động cơ 
tự truy cầu danh lợi. 


2. Dịch giá phải tu tâm dưỡng tánh, dứt bỏ đi 
thói cao ngạo. 


3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen 
rồi chê bai kẻ khác. 


4. Dịch giá không được tự cho mình là tiêu 
chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp kẻ khác 
bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của 
họ. 


5. Dịch giá phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 


6. Dịch giả phải dùng Trạch Pháp Nhãn để 
phán xét dâu là chân lý. 


7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao Tăng, 
Đại Đức ở mười phương chứng minh cho 
bán dịch cúa mình. 


8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa 
nhà Phật bằng cách ¡in Kinh, Luật, Luận 
một khi phần phiên dịch của mình được 
chứng minh là đúng đắn. 


Mục Lục 


Lời Tựa / Í 

Nhân duyên thành lập Vạn Phật Thánh Thành tại Mỹ Quốc / 4 
Hoằng Pháp tại Việt Nam / 10 

Thì ra Thây “Mới” là Pháp Sư Độ Luân / 21 

Đón mừng Tết Nguyên Đán / 29 

Đại Thi Sĩ Hoà Thượng / 39 

Vạn Phật Thành —- Kỹ Niệm Thuở Ban Đầu / 48 

Giáo Sư Richard viết lời kết tập kệ tán của Sư Phụ / 60 
Một hồi tướng thú vị về chuyện học tiếng Hoa / 68 
Phương tiện thiện xảo / 73 

Ứng dụng Phật pháp vào đời sống / 80 

Mãi Mãi Tri Ấn / 86 

Hãy cố gắng hết sức mình! / 94 

Thiện Tri Thức dạy bảo tôi / 110 


Nhận chịu áp lực tả hữu mọi bề là nhân xuất thế / 126 


Pháp Nhũ Thâm Ân 


Vừa Đúi / 131 

Chuyện Phóng Sanh Lừa / 135 

Kiếp Nhân Sanh / 141 

Án Ma Ni Bát Di “Ngưu” / 148 

Phát Hiện Bảo Tàng! / 153 

Thuận Tay Trái -Tự Do Phát Triển Thái Quá / 160 
Ăn Vụng! / 164 

Phương thức học giỏi: “Ba Trong, Ba trên” / 169 
Sự giáo huấn của Ân Sư / 172 

Tên Thật!!! / 177 

Sống bên Thầy / 181 

Bồ Tát Từ Bi / 188 

Trích lược lời dạy sau cùng của Sư Phụ / 192 
Ngày Truy Niệm và Đại lễ Trà Tỳ / 197 

Nghi Lễ Rải Tán Tro Cốt / 204 


Phụ Lục 

Nguồn Trí Huệ Lối ăn lành mạnh: Đổi thành ăn chay / 206 
Cood Eating: The Vegetarian Alternative / 22† 

Giới Thiệu Kinh Sách / 234 


Mục Lục 





Hòa Thượng dạy làm thơ và câu đối 


Pháp Nhũ Thâm Ân 


Lời lựa 


Sách này tuyển chọn một số bài viết của 
các đệ tử xuất gia và tại gia của Hòa Thượng 
Thượng Tuyên Hạ Hóa. Đa số các bài được 
chuyển dịch từ quyển “Phật pháp đã thay 
đổi đời tôi!” Nguyên văn: How Buddhism 
changed my life! Sách cũng trích dịch từ 
những bài trong nguyệt san Vajra Bodhi Sea 
của Vạn Phật Thánh Thành. Ngoài ra cũng 
gồm một số bài giảng thâm thúy cùng các 
câu chuyện với lời lẽ ví von vui tươi của 
Hòa Thượng. 


Hầu hết các mẩu chuyện trong đây, chúng 
đệ tử kể lại những kinh nghiệm kỳ đặc mà 
họ trực tiếp được Hòa Thượng đích thân dạy 
dỗ lúc sống bên Ngài, vị thầy khả kính. Hòa 
Thượng đặc biệt dùng nhiều phương pháp 
thiện xảo giáo hóa đệ tử tùy theo căn cơ của 
mỗi người, mong họ tiến bộ trên đường tu 
học. Có lúc Ngài ra vẻ nghiêm khắc, la rầy 
thẳng thừng mong họ sửa sai. Có khi Ngài 
rất từ bi, huề hòa an ủi những ai yếu tâm 
đạo. Nhiều lúc các đệ tử cũng phải giật 
thót mình khi biết Ngài đọc được tim đen 


Lời Tựa 1 


2 


của mình. Các vị tường thuật lại thật rõ nét 
về các tâm trạng vui mừng, hớn hở, hay hồi 
hộp, âu lo... lúc bấy giờ. 


Qua đó chúng ta cũng tìm thấy chúng đệ 
tử trí ân thâm sâu và ghi nhận những lời 
dạy bảo qúy báu của Ngài vào tận tâm thức 
như thế nào. Cảm thương thay khi thấy Hòa 
Thượng không quản khó nhọc, nhẫn nại dùng 
nhiều phương tiện giáo hóa chúng đô đệ 
thuộc nhiều quốc gia khác nhau, hầu mong 
họ mau tỉnh giác trên đường Bồ Đề. 


Mặc dù Hòa Thượng đã viên tịch gần 10 
năm nhưng pháp nhũ của Ngài như vẫn còn 
văng vắng bên tai. Sau khi vắng bóng Ngài 
chúng đệ tử vẫn tiếp tục thực hiện lời di 
chúc của Ngài, duy trì quy cũ và tông chỉ 
Vạn Phật Thánh Thành. Họ nguyện luôn học 
tập theo tỉnh thân vì pháp quên thân của 
Hòa Thượng, và sẽ tiếp nối tâm quyết hoằng 
dương Phật Pháp qua Tây phương của Ngài 
trong việc phiên dịch kinh điển, chấn chỉnh 
nền giáo dục, cùng bồi dưỡng nhân tài để 
cùng nhau lợi lạc. 


Qua quyển sách này, chúng tôi hy vọng 
rằng, những ai đã, đang và sẽ có niềm tin 


Pháp Nhũ Thâm Ân 


cùng nhân duyên với Hòa Thượng Tuyên Hóa 
sẽ tìm thấy nhiều điều ích lợi không thể 
nghĩ bàn, trên đường tu hành giải thoát. 


Ban Phiên Dịch Việt Ngữ 





Lời Tựa 3 


Nhân duyên 
thành lập Vạn Phật Thánh Thành 
tại Mỹ Quốc 





Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới thành lập 
Vạn Phật Thánh Thành vào năm 1974. Và 
nơi đây cũng chính là trụ cột của Tổng Hội, 
với diện tích rộng gấp hai mươi lăm lần Tòa 
Bạch Ốc Mỹ. 


4 _ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Hòa Thượng đã thuật lại nhân duyên Vạn 
Phật Thánh Thành được kiến lập như sau: 


Có thể cho rằng nhân duyên thành lập 
Vạn Phật Thánh Thành như đã được an bày 
từ vô lượng kiếp về trước. Cùng với ước 
nguyện giáo Pháp sẽ được hoằng dương qua 
phương Tây nên Vạn Phật Thánh Thành được 
ra đời. Sự hiện diện này không phải từ trên 
trời sa xuống, hoặc dưới đất mọc lên, mà là 
do công sức của con người gây dựng thành. 


Trước đệ nhị thế chiến, nên kinh tế Mỹ 
rất hưng thịnh nên chánh phủ đã dùng vật 
liệu đặc biệt và công trình kiến trúc rất mỹ 
thuật với công lao cần mẫn, kỹ lưỡng của 
công nhân trong việc kiến lập nên một bệnh 
viện thật quy mô, kiên cố tại tiểu bang Cali- 
fornia. Bệnh viện gồm hơn bảy mươi tòa nhà, 
với khoảng hai ngàn phòng lớn, nhỏ và các 
cơ sở khác... Nơi đây có thể dung chứa 
khoảng hai mươi ngàn người đến trú ngụ. 


Vào giữa năm 1970, vì tiểu bang Califor- 
nia gặp phải nạn đại hạn hán, nên chánh 
quyền ra lệnh dân chúng phải tiết kiệm nước, 
nếu không sẽ bị phạt vạ. Bệnh viện cũng bị 
ảnh hưởng trầm trọng vì không đủ nước cung 


Nhân duyên thành lập Vạn Phật Thánh Thành tại Mỹ Quốc 5 


6 


cấp cho khoảng sáu ngàn người, gồm cả nhân 
viên và bệnh nhân. Hơn nữa vùng lân cận 
lại toàn là vườn cây ăn trái, chỗ nào cũng 
rất cần nước. Vì vậy nông dân ở đó thường 
đệ đơn phàn nàn chánh quyền địa phương 
về việc bệnh viện công cộng tiêu thụ lượng 
nước quá nhiều, khiến họ thiếu nước dùng. 
Chánh phủ cũng đã mướn nhiều kỹ sư chuyên 
môn nghiên cứu việc đào giếng để giải quyết 
nạn khan hiếm nước này. Họ đã ra công dò 
tìm, khoan đào nhiều chỗ sâu đến hàng trăm 
thước mà vẫn không tìm ra được mạch nước 
nào cả. Cuối cùng bệnh viện phải bị đóng 
cửa. Chánh phủ phải thuyên chuyển bệnh 
nhân và nhân viên đến các bệnh viện khác 
để bán khu bệnh viện. 


Lúc đó có một vị thương gia mua lại khu 
vực này với ý định muốn đầu tư vào bệnh 
viện để làm ăn, nhưng sau đó ông lại đăng 
bảng bán, và trải qua nhiều năm vẫn không 
CÓ người mua. 


Bấy giờ chùa Kim Sơn tại San Francisco 
lại quá nhỏ hẹp, với số Phật tử ngày một 
thêm đông. Phần vì chùa nằm giữa thành 
phố nên thường có các ông bụi đời lang 
thang qua lại, khiến cho nhiều người sợ hãi. 


Pháp Nhũ Thâm Ân 


Mặt khác chúng tôi cũng muốn tìm một nơi 
yên tĩnh hơn ở ngoại ô, để kiến tạo một đạo 
tràng thuận lợi cho sự tu tập. 


Tôi có một đệ tử người Mỹ, sau khi xuất 
gia vì muốn báo ân Sư Phụ nên đã ra công 
tìm chọn địa điểm thích hợp cho việc kiến 
lập đạo tràng. Vị này đã tìm kiếm đến tận 
Tiểu bang Seattle, thuộc phía bắc nước Mỹ. 
Trên đường về thấy bảng đăng bán bệnh 
viện, chú bèn dừng lại để xem xét, tham 
khảo. Về chùa chú thuật lại cho tôi nghe và 
để nghị nên mua khoảng hai hay ba mươi 
tòa nhà của khu bệnh viện đó. Theo ước 
đoán của chú là mỗi tòa nhà có thể chứa cả 
trăm người trú ngụ. Chú còn vạch ra hoạch 
định về việc nên dùng tòa nào làm chánh 
điện, nơi đâu dành cho Sư Phụ, chỗ nào là 


phòng xá cho đệ tử... 


Theo lời chú, tôi cùng năm đệ tử đến tận 
nơi để quan sát. Quả thật là một vị trí tốt 
với rất nhiều tòa nhà, nhưng ngặt nổi giá cả 
lại quá cao. Làm sao đây? Ngay cả Sư triệu 
phú cũng không đủ khả năng mua, huống 
hồ gì là một Sư nghèo xơ như tôi, chỉ nghĩ 
thôi, còn chẳng dám nghĩ đến, huống chỉ 


nói tới việc muốn mua. 


Nhân duyên thành lập Vạn Phật Thánh Thành tại Mỹ Quốc 7 


8 


Khoảng nửa năm sau, lại có một người 
đến bàn với tôi về việc đầu tư vào bệnh 
viện, nơi mà lúc trước chúng tôi đã xem 
qua. Mặc dù cả tiên lẫn vốn tôi đều không 
có, nhưng tôi và mười tám đệ tử cũng cùng 
đến đó quan sát thêm một lần nữa. Khi đến 
phía trước dãy bệnh xá, tôi xót xa vô cùng 
khi thấy tòa nhà đang cất vẫn còn dở dang. 
Tôi thầm nghĩ: Họ đã xuất ra khoản chỉ phí 
lớn như thế, vậy mà công trình xây cất vẫn 
không hoàn tất được. Thế là tôi xoay qua 
nói với mười tám đệ tử rằng: 


-Là Phật tử, chúng ta nên làm Phật sự. 
Nếu như chúng ta không phụng sự Phật giáo 
thì nên sanh tâm hổ thẹn, vì sẽ không còn 
mặt mũi nào để đối diện với người đời. Nay 
tôi phát nguyện là sẽ mua toàn bộ khu đất 
này. 


Vì nhận thấy địa thế thiên nhiên nơi đây 
rất thích hợp để thành lập đạo tràng nên tôi 
đã trở lại đó thêm ba lần nữa để thương 
lượng với chủ nhân về việc mua lại khu vực 
này. Tôi mong rằng đây sẽ là nơi phát dương 
Phật Giáo trên thế giới, hầu đem Phật Giáo 
Đông Phương giới thiệu sang Tây Phương, 
thành lập Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế 


Pháp Nhũ Thâm Ân 


với mục đích nâng cao tỉnh thần đạo đức và 
giác tỉnh nhân tâm. 


Sau khi mua được khu bệnh viện, chúng 
tôi cải biến thành Vạn Phật Thánh Thành. 
Vấn đề khan hiếm nước đã được Sư phụ giải 
quyết trước sự kinh ngạc của bao người. Cho 
tới nay, người ta vẫn còn hứng thú bàn về 
chuyện này: 


Trong khi các thợ đào giếng dùng máy dò 
dẫm tìm mạch nước thì Sư phụ cũng có mặt 
ở đó. Sau một hồi đi tới đi lui nơi họ đang 
làm việc, Ngài đột nhiên gõ gậy xuống đất 


z.* 


nói: 
- Khoan ở chỗ này nè! 


- Vô ích, mấy nơi đó chúng tôi đã thử qua 
nhiều lần rồi, vả lại máy đo cũng báo cho 
biết là ở đó tuyệt nhiên không có nước! 


- Ậy! Không sao mà, các ông cứ thử tiếp 


xeml 


Y lời Ngài, họ thử thêm một lần nữa. 
Quả nhiên khi họ vừa khoan xuống khoảng 
một trăm thước thì mạch nước ào ạt vọt phun 
lên. Với nguồn nước dồi dào này, nếu có 
thêm một vạn người nữa cũng đủ dùng. 


Nhân duyên thành lập Vạn Phật Thánh Thành tại Mỹ Quốc 9 


Hoằng Pháp 
tại Việt Nam 





Từ ngày 20 tháng 11 năm 1974 đến 12 
tháng 1 năm 1975, Hòa Thượng thượng Tuyên 


hạ Hóa lãnh đạo đoàn hoằng pháp qua Đông 
Nam Á, đến các nước như: Hương Cảng, Ấn 
Độ, Tân Ca Ba, Việt Nam, Đài Loan... 


10_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Dưới đây là sơ lược bài thuyết giảng của 
Hòa Thượng tại Việt Nam. 


Trước khi buổi giảng bắt đầu, quý vị làm 
ơn cho tôi xin vài điều nhá! Nghe tới đây, 
chắc có người thầm nghĩ: “Tông chỉ của Hòa 
Thượng là: 


Dù lạnh đến chết, cũng không phan duyên 
Dù đói đến chết, cũng không xin câu 
Dù nghèo đến chết, cũng không dòi hỏi. 


Tại sao nay vừa mới đến Việt Nam là Hòa 
Thượng lại xin xổ này nọ. Vậy có phải là 
mâu thuẫn với những tông chỉ trên sao?” 


Không phải đâu! Điều tôi xin đây khác 
với những gì quý vị đang nghĩ, bởi vì tôi 
không xin tiền bạc hay phẩm vật chi cả. 
Vậy tôi muốn xin gì đây? Tôi chỉ muốn xin 
cái gốc phiền não của quý vị thôi. Quý vị 
làm ơn gom hết cho tôi đi! Tôi có thêm nhiều 
phiền não chừng nào, càng tốt chừng ấy; 
còn quý vị nên giảm bớt sầu não đi. Một khi 
quý vị trút bỏ được những ưu phiền cùng ba 
độc: tham, sân, và si thì sau này tự nhiên 
quý vị sẽ phát sanh đầy đủ giới, định, huệ. 
Đó chính là điều đặc biệt mà hôm nay tôi 
muốn nhắc nhở đến quý vị. 


Hoằng Pháp tại ViệtNam 11 


Quý vị nên tận dụng hết năng lực sẵn có 
của mình, chớ đừng nên gò bó trong khuôn 
khổ hạn hẹp như những hạt bụi li ti. Vì tâm 
quý vị vốn có công năng bao trùm khắp hư 
không tận pháp giới. Nó có thể to đến nỗi 
chẳng vật gì mà chẳng dung chứa được; mặt 
khác nó cũng nhỏ đến nỗi không vật gì mà 
không thể chứa được. Với sự diệu dụng này, 
quý vị nên mở rộng tâm mình trùm khắp 
không gian và cùng hòa nhập vào cả hằng 
sa thế giới. Một khi tâm hòa đồng cùng pháp 
giới là quý vị có thể hóa độ chúng sanh. 





12_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Ngược lại nếu chúng ta không biết dụng 
tâm thì sẽ thấy đây là Việt Nam, đó là Nhật 
Bản, hay nọ là Trung Hoa, Thái Lan, Miến 
Điện, Tích Lan... hoặc lãnh thổ này nhỏ, 
quốc gia kia to... và như vậy chúng ta sẽ 
không thể nào cứu độ được chúng sanh ở 
thế giới này. Là Phật tử, chúng ta nên xem 
tất cả các quốc độ trên thế giới như chính 
ngôi nhà chung, đồng là một thể tánh với 
mình. Chúng ta cũng dừng tạo nên những 
ranh giới cách biệt giữa ta và chúng sanh. 
Bất kỳ thuộc phái Bắc Tông hay Nam Tông, 
quý vị cũng nên phá bỏ những ranh giới 
phân biệt này mà cùng nhau nỗ lực hoằng 
truyền Phật Pháp đến khắp mọi nơi, ngỏ 
hầu hòa hợp thành một Hội Phật Giáo Thế 
Giới. Chúng ta không nên hạn cuộc vào quốc 
gia nhỏ bé của mình, mà phải mở rộng tầm 
nhìn ra xa đến khắp cả hoàn cầu. 


Ngày nay khoa học thật hiện đại đã làm 
sáng tổ nhiều điều, nên người ta không còn 
những tư tưởng suy đoán mập mờ xưa cũ. 
Mỗi người chúng ta phải khai mở những cánh 
cửa sổ của tâm hồn mình, để thông hiểu 
chính chắn về sự hòa hợp này như: giúp đỡ 


Hoằng Pháp tại ViệtNam 13 


người cũng chính là giúp ta, chăm sóc người 
chính như chăm sóc bản thân mình vậy. 


Chúng ta phải có phương pháp hợp nhất 
để quy tụ tất cả Phật tử thành một đoàn thể 
để lập nên một Hội đoàn không phân biệt 
giữa các tông phái, đồng thời phá tan những 
quan niệm tu hành biệt lập. Quý vị không 
nên vướng mắc vào hình thức hay thành kiến 
về Đại Thừa hoặc Tiểu Thừa. Bởi vì đạo 
Phật vốn đồng một thể, nên chúng ta không 
những, riêng nhận mình là một phần tử trong 
đó, mà ngay cả những người không tin Phật 
cũng đồng một thể này. 


Như lời đức Phật Thích Ca đã nói: “Tất 
cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có 
thể thành Phật, nhưng chỉ vì vọng chấp mà 
không thành Chánh Giác.” 


Quả thật vậy, chúng ta vì chấp trước, phân 
biệt: Tôi là người Hoa, anh là người Việt, 
người Thái, Miến điện, Nhật Bản, Ấn Độ 
hoặc Tích Lan... nên tâm không thể mở rộng 
được. Nếu chúng ta không bỏ những chấp 
trước như thế, tức là không tuân theo lời của 
đức Bổn Sư. Phật Pháp sẽ được hoằng hóa 
đến khắp nơi nếu chúng ta không còn những 


14_ Pháp Nhũ Thâm Ân 





chấp trước này, và lúc đó tâm chúng ta cũng 
sẽ mở rộng bao trùm khắp pháp giới. Đồng 
thời chúng ta cũng cần phải phá tan những 
lần ranh giới, vì Phật Pháp thì bao la không 
giới hạn, nếu như chúng ta vướng mắc vào 
đấy thì không phải là Phật Pháp. 


Một lần nữa tôi xin nhắc lời Phật dạy: 
Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều 
có thể thành Phật. Có nghĩa là: Đối với người 
dù tin hay không tin Phật đi nữa, Phật tánh 
của họ vẫn không bị mai một chôn vùi. Chỉ 
vì hiện tại họ chưa phát lòng tin, nhưng tương 


Hoằng Pháp tại ViệtNam 15 


lai họ sẽ tin và nếu tương lai họ không tin, 
thì những kiếp sau đó họ cũng sẽ tin, rồi 
cũng có một ngày họ sẽ tin Phật. Tôi xin 
nhấn mạnh điểm chủ yếu là: Chúng ta nên 
nhớ điều phục mình. Đừng để mình đến 
gần những biên giới phân chia, tức là đừng 
bị cô lập trong giáo lý của đạo Phật. Một 
khi khái niệm về Ngã và Chúng Sanh hoàn 
toàn không còn, thì những ranh giới phân 
biệt cũng không tồn tại. 


Cư sĩ Quả Dụ theo Hòa Thượng Tuyên, 
Hóa trong suốt cuộc hoằng Pháp, ông viết 
lại hồi ký như sau: 


“Hòa Thượng đi đến đâu là nơi đó đều có 
sự cảm ứng đặc biệt, thật khó nghĩ bàn. Bất 
luận chúng tôi đến đâu, cũng đều thấy giảng 
đường ở đó đây nghẹt người. Nhớ lúc ở Sài 
Gòn, khi Sư Phụ thuyết pháp trước cả ngàn 
người, thì cứ mỗi ba phút Ngài phải ngưng 
lại vì những tiếng hoan hô, vỗ tay ầm ÿ của 
thính giả. Khởi đầu Ngài giảng bằng tiếng 
Hoa, kế đến được phiên dịch sang tiếng Việt. 
Cảnh này cũng giống như trong những trận 
bóng rỗ gay go, tiếng khán giả reo hò, hồ 
hởi, phấn khởi vang rên cả hội trường. Điều 


16 Pháp Nhũ Thâm Ân 





khiến cho tôi cảm động nhất là Sư Phụ lúc 


đó giống như cái máy, phát nguồn năng lực, 
với khí lực tràn đầy, không hễ mỏi mệt. Dù 
đã gian lao trải qua một cuộc hành trình dài 
dẳng mà Ngài vẫn thuyết pháp không ngừng 
dứt. Chẳng những vậy thôi, Ngài lại còn 
phải tiếp xúc với những đoàn người không 
ngớt bủa đến vây quanh, chờ đợi, thỉnh cầu 
Ngài giúp đỡ. Sư Phụ tâm quyết một lòng 
quảng độ chúng sanh, dù có phải hao mòn 
thân thể, rơi xương máu cũng không hề ngưng 


?ự 
l 


nghỉ. 


Hoằng Pháp tại ViệtNam_ 17 


Ngài trở về Mỹ vào đầu tháng giêng năm 
1975. Nhưng đến ngày 17 tháng 1, Ngài 
bảo một đệ tử gởi điện tín về Việt Nam cho 


cư sĩ Phương Quả Ngộ, với nội dung rằng: 


“Nếu như các việc đã thu xếp xong, ta hy 
vọng vợ chồng con hãy đến Mỹ sớm một 
chút. Mong sẽ có ngày tái ngộ. 


-Kim Sơn Tự-” 





18_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Khi nhận được điện tín, Quá Ngộ linh 
tính có điều không lành, bèn điện thoại thỉnh 
vấn lý do - Tại sao Ngài muốn vợ chồng bà 
sớm qua Mỹ như vậy. Sư phụ chỉ nói: “Không 
có gì!” 


Cuối cùng Quả Ngộ đã vâng lời Ngài đến 
Mỹ ngày 10 tháng 3 năm 1975. Chồng bà vì 
còn bận bịu công việc làm ăn nên tạm tới 
Hồng Kông. Lúc bấy giờ Hồng Kông vẫn 
còn là thuộc địa của Anh Quốc. Đến ngày 
17 tháng 4 năm 1975, chồng bà nghĩ, nước 
Việt chưa có động tĩnh gì, bèn gởi điện tín 
hỏi bà có muốn về Sài Gòn không? Như 
thường lệ, Quả Ngộ lại thỉnh giáo Sư Phụ. 
Sư Phụ nói: “Con hãy đợi ba tuần lễ nữa rồi 
hãy quyết định.” 


Nhưng chỉ đến hai tuần sau đó thì SàiGòn 
bị thất thủ. Kể từ đó Quả Ngộ thường lưu 
ngụ ở Mỹ nhiều hơn là ở các nước khác. 
(Quả Ngộ vốn là một thương gia nên thường 
du hành khắp các nước trên thế giới.) 

Quả Ngộ đã nhiệt tâm đóng góp rất nhiều 
công sức vào việc hộ trì Tam Bảo suốt trong 
những năm đầu mới thành lập Tổng Hội 
Phật Giáo Pháp Ciới. Bà đã không chút quản 


Hoằng Pháp tại Việt Nam 19 


ngại đời sống đạm bạc, cùng những nễ nếp 
quy củ của nhà chùa, và thường lưu lại chùa 
phụ giúp biên thảo, kiểm duyệt cho việc kết 
tập những bài thuyết giảng của Sư Phụ. Ngoài 
ra bà còn huấn luyện khích lệ các thanh 
thiếu niên Mỹ đang học tập phiên dịch Kinh 
điển về những từ ngữ Phật học hay những 
thành ngữ Trung Hoa. 


Hòa Thượng thật tận tình ái hộ và cứu trợ 
người Việt Nam, Ngài đã thành lập Trung 
Tâm Cứu Trợ Dân TỊ Nạn Đông Nam Á tại 
Vạn Phật Thánh Thành từ năm 1980 đến 
1986. Đồng thời với sự chấp nhận của chánh 
quyền Mỹ, Vạn Phật Thánh 
Thành cũng đã mở lớp huấn 
luyện nghề nghiệp và lớp dạy 
Anh Ngữ cho dân tị nạn ở đó, 
giúp họ sớm thích ứng vào cuộc 
sống mới nơi đất Mỹ. 


Hoà Thượng Hoằng Pháp 
tại Chùa Xá Lợi Việt Nam 





20_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Thì ra Thầy “Mới” 
là Pháp Sư Độ Luân 


Sư Cổ 


Sau năm 1975 tôi cùng một số đông đồng 
bào ty nạn, di tản đến nước Pháp một cách 
bình an ngay trước cảnh Việt Nam bị thất 
thủ. Trước lúc rời Việt Nam, tôi được một 
đệ tử của vị Thây mà tôi quy y năm 1977, 
khuyến khích tôi nên tìm cách gần gũi một 
vị cao Tăng, Pháp Sư Độ Luân đang ở Mỹ. 
Thế nên tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Tôi cũng 
đã nhờ các bạn Việt Kiều sống ở Mỹ dò hỏi 
giúp tôi tìm tông tích vị Pháp Sư này. 


Vào một ngày nọ, tôi rất đổi vui mừng khi 
nghe nói có một Pháp Sư người Hoa đang 
hướng dẫn Tăng đoàn đến nước Pháp hoằng 
dương Phật pháp. Lúc đó có hơn 100 người 
tới nghe thuyết giảng. Khi buổi giảng kết 
thúc, đã có sáu người liền phát tâm giữ giới 
không sát sanh và ăn chay trường. Lại có 
khoảng hơn 10 người khác quyết tâm ăn chay 
mỗi tháng mười ngày. Còn tôi thì sau 11 


Thì ra Thầy “Mới” là Pháp Sư Độ Luân 21 










“ÔN min HŨATHUUNG và 
“Vi nUÀN CHỦ ĐẠÌ pU/0 TANG NI 
VAN PHẬT THANH MỸ 0u0C U5 )ÂÊ 





Hòa Thượngvà năm chờ đợi mà cũng không thấy Pháp Sư 


chúng đệ tử đi Độ Luân xuất hiện, “tôi như đi tìm Ngài 
Hoằng Pháp tại 


đến mòn cả gót giày mà vẫn không gặp”, 
Pháp Quố n No . : ¬ 

Kỹ nhu nên cuối cùng quyết định không chờ nữa. 
Thế là hôm đó tôi cùng 56 người khác thỉnh 


cầu quy y với vị Pháp Sư này. 


Cùng đến tham gia khoá lễ Vạn Phật Bảo 
Sám năm nay (1997), với những gương mặt 
hồng hào của ba phụ nữ là: Lư Quả Ngân, 
69 tuổi; Trịnh Thân Chu, 71 tuổi và Quách 
Kim Loan, 61 tuổi. Họ say sưa kể lại câu 
chuyện kỳ ngộ của mình về “vạn dặm đường 
truy tầm Pháp Sư Độ Luân.” 


22 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Họ đồng thanh bảo rằng: 


- AI Làm chuyện lành thì thường gặp nhiều 
trở ngại đó! Cũng như lúc chúng tôi thỉnh 
cầu quy y thì bị Sư Phụ từ chối không cho 
phép. Ngài nói: 


- Các vị không được quy y với tôi nữa vì 
các vị đã quy y và có Sư Phụ rồi. Chúng tôi 
nghe lời Ngài tuyên bố giống như tiếng sấm 
vang dội giữa bầu trời quang đãng, Thế rồi 
người nào người nấy đều buồn hiu đứng ngây 
người qua một bên - Không biết phải làm 
sao. May thay có một chị trong nhóm nhanh 
trí, chị ta can đảm giải thích với Sư Phụ: 


- Chúng con bị mất nước, nên không biết 
bao giờ sẽ gặp lại Thây cũ. Vã lại chúng 
con đã không có Thầy hơn mười năm nay 


À» 


FOI. 


Nghe vậy Sư Phụ mới truyền Tam Quy 
cho chúng tôi được tròn ước nguyện. Từ đó 
chúng tôi xem như đã có một vị thây từ bi 
để y chỉ tu hành. 


Tuy nói là “đã đi mòn gót giày và từng 
nếm mùi khó khăn trong cuộc tìm kiếm, mà 


vẫn tìm không ra Pháp Sư Độ Luân”, nhưng 


Thì ra Thầy “Mới” là Pháp Sư Độ Luân 23 


trời cũng không phụ lòng thành, khiến chúng 
tôi gặp được một vị đại thiện tri thức là Hòa 
Thượng Tuyên Hóa. Dù đã không tìm được 
Pháp Sư Độ Luân, nhưng chúng tôi cũng đều 
rất sung sướng. Ba người chúng tôi chẳng ai 
ngờ rằng, vị thầy đang trước mặt mình, lại 
là Pháp Sư Độ Luân mà chúng tôi đã tìm 


kiếm bao năm qua. 


Sau khi quy y xong, chúng tôi mỗi người 
tự thỉnh một quyển khai thị của Hòa Thượng. 
Chúng tôi đọc say mê đến nỗi không nỡ 
buông rời quyển sách. A! Chúng tôi đột nhiên 
phát hiện Sư Phụ “Mới” lại chính là Pháp 
Sư Độ Luân. Đây thật không phải là chuyện 
nhỏ! Thế là cả nửa ngày hôm đó, chúng tôi 
không sao dằn được nỗi vui buồn lẫn lộn. 
Rồi ngay cả từ năm 1990 tới bây giờ là 1997, 
mỗi lần nhắc đến chuyện đó, chúng tôi vẫn 
không thể không ngăn được dòng nước mắt.” 


Cô Lư Quả Ngân, cô Quách Kim Loan cùng 
những bạn đạo quy y hôm đó, đều cảm nhận 
được nguồn lực đại oai đức của Hòa Thượng. 
Chúng sanh vì lưu lạc lâu ngày, nên rất khát 
ngưỡng cầu Pháp. Họ nói: 


24 Pháp Nhũ Thâm Ân 





Hòa Thượng 
thuyết Pháp 
tại Chùa Hoa 


Nghiêm Pháp 


Quốc 


- Khi nghe Sư Phụ 
giảng pháp, chúng 
tồi không có cảm 
giác nóng nảy, bồn 
chôn, mà chỉ cảm 
nhận được bầu không 
khí thật an lành, 
bình tĩnh. Điều đó 
như đã tạo thành một 
sức mạnh giúp cho 
những kẻ sau nhiều 
năm lạc loài mất 
nước như chúng tôi. 
Lại cũng khiến cho 
tâm đạo chúng tôi 
càng thêm kiên cố 
để hướng về thế giới 
Cực Lạc. 


Cô Trịnh Thân Chu ngồi một bên im lặng 
nghe, gật đầu mỉm cười đồng ý những lời 
mà các bạn đạo thuật lại câu chuyện về “Sư 
Phụ của chúng tôi.” Cuối cùng cô cũng góp 
lời: 


- Tôi thích pháp của Hòa Thượng nên 
muốn quy y Ngài. 


Thì ra Thầy “Mới” là Pháp Sư Độ Luân 25 


Cô Lư Quả Ngân còn nhắc thêm là sau 
khi quy y Hòa Thượng năm 1990, rồi kế tiếp 
vào những năm 1991, 1992, 1995 và 1997 
họ đều đến Vạn Phật Thành. Họ cũng đều 
thọ Ngũ giới và Bồ Tát giới. Mỗi năm họ lưu 
lại Vạn Phật Thánh Thành dài hạn hơn. Năm 
nay tức 1997, họ ở Vạn Phật Thánh Thành 
luôn cả hai tháng rưỡi. Cô bảo rằng lúc ở 
Pháp, mỗi lần chuẩn bị đi Vạn Phật, thì 
nhất định có người, kể cả người không phải 
đạo Phật cũng đều xin gởi phẩm vật cúng 
dường Tam Bảo và cúng dường Hòa Thượng. 


Cô còn viết thơ trình rõ việc cô thọ giới 
cho vị Thầy cũ hiện 80 tuổi ở Việt Nam. 
Thầy cô rất hoan hỉ và hồi âm như: 


- AI Đây thật là nhân duyên thù thắng 
đại phúc đức mà con đã vun trồng từ kiếp 
trước đói! 


Cô Quách Kim Loan kể: 


- Lần đó ở Pháp, có một số người Hoa 
trong ban tổ chức chuẩn bị sắp đặt hội trường 
cho Pháp hội. Trong số đó có người vì quá 
nhiệt tình muốn mọi việc là phải hoàn toàn 
tốt đẹp, cho nên sanh ra chuyện tranh chấp 
với nhau. Sau khi Pháp hội bắt đầu, Hòa 


26 Pháp Nhũ Thâm Ân 





Thượng bảo người chuyển một tờ thơ cho vị 
đã bất bình nổi giận đùng đùng lúc bấy giờ. 
Cô này đang lúc bận rộn không rảnh rỗi 
xem kỹ nội dung, nên liên bỏ tờ giấy vào túi 
áo. Một lát sau, cô chợt nghĩ đến tờ thơ do 
Sư Phụ chuyển cho, và cho đó là điều rất 
vinh hạnh. Thế là cô lật đật móc tờ giấy ra 
đọc. Xem xong, sắc mặt giận xanh lúc trước 
của cô đã chuyển sang tím ngắt vì xấu hổ. 
Cô vội kéo người bạn trong hội lại và nói: 
“Làm sao Sư Phụ biết hả? Lúc tụi mình tranh 
cãi, Sư Phụ đâu có ở đó!” Trong tờ giấy đó, 
Sư Phụ viết là: “Khó nhẫn nên nhẫn. Nhẫn 
những điều mà người khác không thể nhẫn.” 
Rất nhiều người sau này đều lãnh hội được 
kinh nghiệm quý giá rằng: Chúng ta may 
mắn lắm đó! Vì không giây phút nào mà Sư 
Phụ không âm thầm giáo hóa chúng ta hướng 
thẳng đến con đường chánh tri, chánh kiến, 


chánh tín, chánh niệm. 


Thấy trước mắt là Vạn Phật Thành không 
đủ tăng ni để có thể phái qua Pháp hướng 
dẫn tín chúng tu hành. Thế nên họ thỉnh 
cầu Sư Phụ cho phép được ghi âm các thời 
khóa tu hành mỗi ngày của đại chúng ở Vạn 
Phật, cùng các Pháp hội tụng niệm kinh chú 


Thì ra Thầy “Mới” là Pháp Sư Độ Luân 27 


như: Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh 
Địa Tạng, Kinh Di Đà, Đại Bi Sám.... Mỗi 
ngày, khi thu xếp các công việc trong gia 
đình xong, họ đều đặt thời khóa riêng để tu 
tập. Họ lại còn sắp xếp thời gian tụ họp 
cùng nhau tu hành, nghe băng giảng, hoặc 
cử hành các Pháp hội. Họ cũng nghiêm chỉnh 
tụng chú Lăng Nghiêm trong khóa công phu 
khuya. Mới đầu họ cho rằng thuộc chú Đại 
Bi là đủ rồi, chớ không nghĩ đến chuyện 
học thuộc chú Lăng Nghiêm dài hơn 500 
câu. Nhưng sau đó có một vị đệ tử Mỹ của 
Hòa Thượng bảo họ: Tôi là người Mỹ mà 
còn học theo lời Sư Phụ dạy, huống hồ gì 
các vị là người Hoa mà sao không chịu học? 


Nhờ vậy họ mới đem bài chú Lăng 
Nghiêm, vừa dài, vừa khó để học thuộc lòng. 
Cô Trịnh Kim Loan đặc biệt nói: 


- Thật là kỳ lạ! Tôi cứ đọc đến thuận 
miệng là thuộc làu hết cả bài chú lúc nào 
cũng không biết. 


Ba vị thật trẻ trung, họ gật đầu lia lịa và 
cười nói vui vẻ khi kể lại một loạt chuyện 
diệu mầu như thế. 


28 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Đón mừng Tết Nguyên Đán 


Ban Biên Tập 


Đêm giao thừa nối liên hai tuổi. 

Đến canh năm tách rời hai năm. 

Tự tánh nghinh tiếp Thần Tài, Thần Hi, 
Thần quý. 


Hòa Thượng Tuyên 
Hóa giảng trong khoá 






100 ngày Thiền vào 
ngày 26/1/71 tại 
chùa Kim Sơn, San 


FranciIsco. 


Hôm nay là ngày +ˆ= L7 
cuối năm. Phong tục l 
người Hoa cho rằng, tối nay tất cả quỷ thần 
sẽ xuất hiện. Vì vậy họ đưa ông Táo lên trời 
vào ngày 23, đến ngày 30 thì rước ông về, 
tức là hôm nay. Có người hỏi: 


- Từ đất lên trời bao xa? Lộ trình đi khoảng 
bao lâu: 


Ông Già biết chuyện (vì chuyện gì ông 
cũng rành hết) liền nói: 


Đón mừng Tết Nguyên Đán 29 


- Từ đây tới trời xa khoảng 300 dặm. Người 
ta lại hỏi: 


- Sao ông biết được? 


Ong nói: 





- Thì cứ nghĩ xem! Ông Táo lên trời bữa 
23. Mỗi ngày ông cỡi ngựa đi khoảng 100 
dặm, vậy phải mất ba ngày mới được 300 
dặm để đến gặp Thiên Hoàng mà báo cáo 
chuyện lành, chuyện dữ của thế gian. Báo 
cáo khoảng một ngày, rồi phải mất thêm ba 
ngày nữa để trở về. Lần đi khoảng 300 dặm, 
lần về cũng khoảng 300 chớ không thể hơn 
quá 350 dặm được vì ông cỡi ngựa di và cỡi 


ngựa về mà! 


Có phải các vị nói ông Già này rất là 
biết chuyện phải không? 


Đúng vậy, từ mặt đất lên đến trời thì xa 
thật, vì không có cuộc hành trình nào dài 
bằng. Chúng ta đâu có thể đi bộ tới, hoặc 
dù có cỡi ngựa cả đời, cũng không thể nào 
tới đó được. Thậm chí ngồi máy bay cũng 
bay không đến nơi, vì máy bay sẽ bị vỡ tan 
nếu bay ra ngoài không gian. Cho nên phải 
dùng hỏa tiển. Nhưng hỏa tiễn bây giờ cũng 
không phóng đến trời, mà chỉ đến các hành 


30 Pháp Nhũ Thâm Ân 


tỉnh hay mặt trăng thôi. Vây cuối cùng rồi 
chúng ta cũng đều không biết trời ở đâu, 
hay cách đây bao xa nữa. 


Mặt khác, chúng ta có thể nói, trời rất 
gần. Sao lại nói là gần? 


Vì khi mở mắt là thấy trời, thấy đất ngay. 
Nếu không nói gần thì các vị làm sao mà 
thấy được chớ! Còn nếu nói là xa thì chúng 
ta cũng thử mở mắt nhìn nước Nhật, nhưng 
có thấy đâu. Muốn thấy Trung Quốc hay nước 
Đức gì đó cũng đâu thấy được, bởi vì xa quá 
đi. Vậy mà chúng ta chỉ cần ngẩng đầu lên 
nhìn là thấy trời liền. 


Cho nên nếu các vị nói trời xa thì không 
có chỗ nào xa hơn. Còn nói trời gần thì cũng 
không có chỗ nào gần hơn vậy. Bởi vì chúng 
ta còn ở trong vòng trời đất, cho nên cùng 
trời đất là láng giềng. Vậy trời cũng là hàng 


xóm của chúng ta. 


“Thiên nhai nhược bỉ lân, 
Hải nội tôn tri kỷ.” 


(Chân trời như láng giềng, 
Biển cả là trí kỷ). 


Tất cả đều là bạn bè của chúng ta. 


Đón mừng Tết Nguyên Đán 31 


Quả Ninh mà cũng biết phong tục người 
Hoa là đưa ông Táo lên trời vào ngày 23 đó. 


Táo Quân tức là vua trong bếp, còn gọi là 
ông Táo. Khi đưa ông Táo lên trời, người ta 


nói: 


- Ông Táo ơi! Ông lên đó trình việc tốt rồi 
nhớ đem chuyện lành về nhé! 


Họ bảo ông Táo rằng: “Lên đó ông nhớ 
báo cáo toàn chuyện tốt thôi, còn chuyện 
xấu xin đừng có nói, tôi không muốn ông 


nói chuyện xấu của tôi đâu à nghen!” 


Rồi họ dùng “Kẹo Ông Táo” để cúng. 
Người Hoa chuyên môn cúng ông Táo loại 
kẹo này. Tuy nói là cúng cho ông Táo nhưng 
tụi trẻ con được dịp hưởng trọn. 


Kẹo cúng ông Táo làm bằng gì vậy? Là 
dùng loại bột dẽo dính như keo để làm kẹo. 
Một khi ăn là môi bị dính lại, mở miệng 
không ra. Người ta dùng kẹo này để cúng 
ông Táo, cho nên gọi là kẹo đưa ông Táo. Vì 
là kẹo dẽo dính như keo, nên để dán miệng 
lại. Làm như vậy là có ý nghĩa gì? Là vì 
không muốn ông Táo lên trời nói nhiều. Họ 


còn cúng vái rằng: 


32_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


- Ông Táo tới ăn chút kẹo rồi nhớ đừng 
nói việc xấu của tôi nhé! Khi lên trời nói 
chuyện tốt và đem chuyện lành về. Chuyện 
tốt nói nhiều thêm, chuyện xấu ít nói một 
chút. 


Cứ như thế mà họ cúng vái ông Táo. 


Sau khi đưa tiển ông Táo xong. Họ để 
mấy tấm hình ông Táo ở bốn gốc lò rồi đốt 
đi. Họ cho rằng ông Táo sẽ từ ống khói mà 
đi thẳng lên trời. Thông thường phong tục 
đưa ông Táo là như vậy đó. 


Các vị thử nghĩ: Tại sao khi đưa ông Táo 
lên trời, họ muốn dán miệng ông lại như 
vậy? Tại vì họ tự biết mình làm nhiều điều 
xấu quá đi, nên không muốn ông Táo nói ra 
việc xấu của họ chớ gì? Cũng như chúng ta 
làm chuyện ác, mà sợ người nào đó biết 
được, bèn mua lễ vật tặng cho người đó. Lại 
còn dặn dò người đó: “Đừng nói cho ai biết 
hết! Nhớ làm ơn bảo vệ bí mật này cho tôi.” 
Họ cúng kẹo hối lộ ông Táo cũng giống như 
vậy thôi! 


Tôi tin rằng, nếu quả thật ông Táo là Thần, 
thì lúc miệng ông bị dán dính lại như vậy, 
chắc ổng đã nổi nóng mà tát một cái cho 


Đón mừng Tết Nguyên Đán 33 


sưng mặt. Tiếc thay ông Táo đã không biết 
động đậy chỉ, bởi ổng chỉ là một tấm hình 
vẽ. Cho nên từ đó tới giờ, nếu ai làm theo 
phong tục này đều chưa bị tát tay bao giờ 
cả. Đúng là ngu si, tự gạt mình mà tưởng là 
cách khéo léo. Trên thật tế đó chỉ là một 
hành vi rất ngu ngơ. Nếu các vị sợ người ta 
nói việc xấu của mình, thì từ ngay lúc ban 
đầu đừng nên làm điều sai quấy. Nếu làm 
ác rồi sợ bị người dèm pha, thì thật là chuyện 
không thể. được. Phong tục dùng kẹo dán 
miệng ông Táo này tuyệt đối nên bỏ di. 


Như nếu ông Táo là Thần thật đi nữa thì 
sao các vị lại dám làm chuyện sỉ nhục một 
vị Thần như vậy? Còn đối với người thì sao? 
Nếu tôi không muốn quý vị nói xấu tôi. Tôi 
có thể dán miệng hay thậm chí còn lấy chỉ 
may miệng quý vị lại, như vậy có được 
không? Cho nên đây là cách thức do người 
Hoa mê tín mà ra. Phong tục này nên dẹp 
bỏ, chớ theo. 


Người ta bảo rằng các quỷ thân sẽ hạ 
giới trong đêm 30. Vì thế Đạo Giáo lại có 
một phong tục về chuyện này. Phong tục gì 
vậy? Đạo Giáo cho rằng: Nên thọ trì, đọc 
tụng kinh điển trong đêm 30. Thọ trì cái 


34 Pháp Nhũ Thâm Ân 





chỉ? Tức là bất kỳ họ niệm được chú gì trong 
đêm 30, thì trong năm tới, dù lúc nào hay ở 
đâu, họ muốn niệm nữa đều được linh cảm 
cả. Còn nếu như không thọ trì trong đêm 30 
thì sao? Thì họ không thể niệm ở nhà, mà 
phải đến một ngôi chùa cô quạnh hay một 
ngôi mả hoang vắng. Chùa cô quạnh tức là 
nơi không có người mà chỉ toàn là quỷ thần 
ở trong đó, tại vì đêm tối chẳng ai dám tới. 
Nếu ai có thể đến chỗ vắng vẻ như vậy để 
niệm chú, tụng kinh thì mới gọi là thọ trì. 
Làm như vậy thì các quỷ thần mới nghe được 
lời chỉ huy của họ. Hoặc họ tới một ngôi mộ 
đơn độc hoang vu. Vì chỉ có một ngôi mộ, 
cũng như chỉ có một con quỷ ở đó. Nếu tới 
chỗ như vậy niệm chú thì con quỷ này sẽ là 
Hộ Pháp của họ. Họ muốn sai khiến nó lúc 
nào thì nó sẽ đến lúc nấy. 


Nhưng trong Phật Giáo không có lối giảng 
Pháp như thế. Mỗi ngày, dù bất cứ lúc nào 
và ở đâu chúng ta cũng đều có thể đọc tụng 
được cả. Cho nên chúng ta mỗi ngày đều 
thọ trì đọc tụng. 


Trung Quốc lại có một phong tục về đêm 
30 nữa. Phong tục gì? Là người ta sẽ không 
ngủ trong đêm 30. Họ cho là: 


Đón mừng Tết Nguyên Đán 35 


“Nhất dạ liên song tuế, ngũ canh phân 
nhị niên,“ Một đêm nối liền hai năm, canh 


năm tách rời hai năm. 


Vì là vào nửa đêm hai năm nối liền nhau, 
nhưng đến canh năm, tức sáng sớm, gà gáy 
mới là lúc phân chia hai năm. Trong đêm 
giao thừa 30, hai năm vẫn còn dính liễn, 
nhưng canh năm là lúc phân rời giữa năm 


ngoái và năm nay. 


Đấy là câu đối liễn. Tôi nói cho các vị 
nghe vì nó là một phần kiến thức của Trung 
Quốc. 


Thông thường vào đêm 30, các gia đình 
người Hoa lại muốn ăn toàn những món ngon 
vật lạ. Họ ăn những món ngon nhất, càng 
nhiều hương vị càng tốt. Đối với người ăn 
mặn thì họ sẽ ăn hoành thánh. Họ dùng thứ 
thịt thượng hạng để làm nhưn, rồi ăn vào 
lúc 12 giờ khuya. Họ cho rằng nếu được ăn 
loại hoành thánh này, thì nguyên năm tới 
sẽ như được “ăn bảo vật” (ăn vàng nén) và 
luôn có tiền xài trong năm. 


Lại thêm chuyện nữa là họ nhét tiền trong 
nhưn hoành thánh. Cả nồi hoành thánh chỉ 
có một cái hoành thánh là có đồng tiền trong 


36 Pháp Nhũ Thâm Ân 


đó thôi. Ai mà ăn trúng hoành thánh này thì 
cho là rất có phước và sẽ phát tài. 


Hôm nay tôi giới thiệu về những phong 
tục này để trong tương lai, nếu quý vị có dịp 
đi Trung Quốc thì quý vị sẽ biết. Còn như 
không có đi, quý vị cũng hiểu đại khái qua 
các phong tục đó. 


Tháng giêng là tháng cho họ nghỉ ngơi, 
họ chỉ làm việc chút ít thôi. Hết tháng giêng, 
họ bắt đầu đi làm và sẽ không còn ăn các 
món ngon như vậy nữa. Còn một phong tục 
khác nữa là: Mông một tết, họ phải biết 
nên khởi hành về hướng nào trong ngày đầu 
năm để họ nghinh tiếp thân Tài, thần Hi, 
thần Quý ở hướng đó. Đêm 30 họ cũng đón 
tiếp thần Tài. Đón vào lúc nào? Đúng 1† 
giờ đêm. Họ lập một bàn thờ ở hướng tây 
nam, rồi đốt một cặp đèn cây và rót rượu 
thỉnh thân dùng. Sau đó cả nhà cùng quyến 
thuộc họ, hướng về phía nam lễ bái. Sau khi 
lạy xong, họ thỉnh Thần Tài vào nhà. 


Chúng ta ở đây cũng tiếp đón Thần Tài, 
Thần Hỉ và Thần Quý vậy. Thế nào là Thần 
Tài? Nếu quý vị không để mất tinh thần, 
tổn hao khí lực, tức là có Thần Tài. Còn 


Thần Quý thì sao? Trong một năm mà quý vị 


Đón mừng Tết Nguyên Đán 37 


không nổi nóng là quý lắm rồi, tức là có 
Thân Quý đó. Nếu quý vị phát tâm rằng: 
“Năm tới tôi sẽ không phát quạu. Tôi sẽ 
thay đổi tính tình” là có được Thần Quý 
đấy. Còn nếu lúc nào quý vị cũng vui vẻ, 
hân hoan, tức đang tiếp đón Thần HÏ rồi! 
Bởi vậy cách thức diễn giải của tôi thì khác 
hẳn những lối trình bày cổ truyền của người 


Hoa. 


Ba vị Thần Tài, Thần Hỉ và Thần Quý 
đều tự có trong quý vị. Bất quá tại quý vị 
không biết dùng đến, cứ mãi lo chạy ra ngoài 
để tìm câu. Các Thần này vốn ngự ở trong 


ta. 





38 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Đại Thị Sĩ Hoà Thượng 


Thích Hằng Thật 


Lễ bái qua khỏi Vịnh Half Moon (Bán 
Nguyệt) thì đã đến giờ ngọ. Tôi phủi bụi cát 
dính trên trán và sửa lại túi đeo sau lưng. 
Buổi sáng sớm đang yên tĩnh. Cũng là lúc 
lặng yên những trận mưa trứng tới tấp và 
những lời chế nhạo, mà chúng tôi đã hứng 
chịu suốt cả tuần qua ở thị trấn vùng ven 
biển này. Vừa đến gần bãi biển bên Quốc 
Lộ Một, sư Hằng Triều đi tới trước ra hiệu 
cho tôi ngừng lễ lạy để chuẩn bị dùng cơm 
trưa. Với nét mặt hớn hở Sư nói: “Sư Phụ tới 
kìa!“ Tim tôi như nhảy vọt lên. Chúng tôi đã 
không gặp Sư Phụ cả ba tuần nay rồi. Vả lại 
chúng tôi cũng có nhiều chuyện muốn kể 
cho Sư Phụ nghe. Đặc biệt là bữa trước, trong 
lúc trời sương mù dây đặc, bỗng dưng tôi 
nổi hứng viết ra một bài thơ bằng tiếng Hoa. 
Tôi cảm thấy rất tự đắc về bài thơ đó, nên 
muốn được Sư Phụ khen tặng vài câu về tài 
làm thơ của mình. 


Lúc đó Sư Phụ dẫn theo một số khách là: 
giáo sư Tạ Băng Oanh, Từ Dật Quân, Quả 


Đại Thi Sĩ Hoà Thượng 39 


Ngộ và hai vị Tỳ Kheo Ni từ Vạn Phật Thánh 
Thành đến. 


Đúng lúc quá! Nay có cả giáo sư Oanh, 
một “Nữ Quân Nhân” anh hùng trong cuộc 
kháng chiến chống Nhật ở Trung Quốc. Bà 
cũng là một nhà văn nổi tiếng. Sẵn dịp này, 
bà có thể thưởng thức bài thơ của tôi luôn 
thể vậy. 


Suốt bữa cơm trưa đó, bà Oanh với vẻ mặt 
buôn ủ rủ chẳng vui. Cho nên Sư Phụ muốn 
khuyến khích cho bà lên tinh thần. Mặc dù 
tuổi bà đã cao, nhưng bị ông chồng có tánh 
ghen tuông, vẫn xem bà như là cô vợ trẻ 
mới cưới vậy. Cho nên trời vừa sụp tối là 
ông giới nghiêm không cho bà ra khỏi cửa. 
Riêng hôm nay bà trốn đi được là nhờ mưu 
kế của mấy người bạn của bà. 


Vì đã phát nguyện tịnh khẩu, nên tôi đã 
im lặng từ lúc gặp Sư Phụ lần chót cho đến 
nay. Dùng cơm xong, bao lời lẽ từ lâu bị đè 
nén trong lòng tôi như muốn tuôn trào ra 
cùng một lúc. Đợi dịp mọi người vừa ngưng 


nói là tôi liền chêm lời vào. 


Thưa Sư Phụ, con đã làm một bài thơ về 
cảnh giới hiện tại của con. Con có thể đọc 


40_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


cho Sư Phụ nghe được không? 


- Ô! Một bài thơ à? Đọc cho ta nghe thử 
coil Thơ nói gì vậy? 


Sư Phụ thoáng nghe, không có vẻ gì chú 
ý, nhưng tôi thì quá cao hứng nên ứng khẩu. 
Với lòng tự hào, tôi lên giọng đọc bài thơ 
bằng tiếng Hoa như sau: 


Ngôn từ biện nghi, kinh thư đa, 
Tỉnh thần bảo quý hy hữu Phật. 
Mộng trung giác lai vô sở niệm, 
Giác hậu tận khí vị chúng thuyết. 
Nghĩa là: 

Lời nói rẻ rề, kinh sách nhiều, 

Tinh thần là quý, Phật hiếm hoi. 
Trong mộng tỉnh ra không chỗ niệm, 
Giác rồi tận lực vì chúng giảng. 
Nghe rồi Sư Phụ thở khì: 


- Hừ! Là vậy sao? Chú làm thơ, ngay đến 
một nửa cũng không đúng! Đọc lại lần nữa 


COIl 


Bao hứng thú trong lòng tôi như sụp đổi 
Tôi đọc lại lần nữa. 


Đại Thi Sĩ Hoà Thượng 41 


Ngài nói: 


- Sai rồi! Hỏng phải vậy! Bây giờ để tôi 
sửa bài thơ đó lại một chút cho chú nhenl 


Không chút nghĩ ngợi, cũng không cần 
viết xuống, Sư Phụ đọc lại nguyên bài thơ 
của tôi và khéo léo thay đổi một vài chữ 
trong mỗi câu. Bài thơ mới này như ám chỉ 
thẳng vào tâm trạng hiện tại của tôi, đồng 
thời nó cũng đập tan đi những hòn bọt kiêu 
ngạo trong tôi. 


Sư Phụ sửa lại bài thơ của tôi như sau: 
Ngôn từ hư vọng, giảo biện đa, 

Bảo quý tỉnh thân, khả thành Phật. 
Mộng trung chỉ ngữ vô sát niệm, 

Giác hậu nguyên lai nhất tự một. 
Nghĩa là: 

Lời nói không thật, lẽo lự nhiều, 
Quý giữ tinh thần sẽ thành Phật. 
Trong mơ đừng nói, không các niệm, 
Giác rồi một chữ vốn cũng không. 


- Giáo sư Oanh, Bà nghĩ thế nào? Sư Phụ 
hỏi. 


Bà cư sĩ giương to đôi mắt dưới cặp kiếng 
mát, ra chiều hoan hỉ. Tiếng cười của mọi 


42_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


người hòa lẫn cùng tiếng chim hải âu đang 
kêu vang trong không trung. Tôi cảm thấy 
nghẹt thở, như vừa bị một cú nhu đạo quăng 
nhào xuống nền cát. Đồng thời tôi cũng 
không ngăn được sự tức cười. Sư Phụ chớp 
nhoáng đã sửa lại lời lẽ trong bài thơ, nhằm 
để chỉ thẳng vào tướng ngã, cái gút mắc 
trong tâm tôi. 


Ngài nói: 


- Tôi đem câu “lời nói rẻ rể” sửa thành 
“lời nói không thật”. Chú nên nhớ pháp danh 
“Quả Chân” của chú tức là “(kết Quả của 
lý Chân (thật)” đấy! 


Kể từ ngày tôi được Quy Y Tam Bảo, lời 
dạy này như là đá thử vàng về sự tu hành 
của tôi. Ngài tiếp: 







- Chú nói “kinh sách 
nhiều” tôi nói “lẽo lự nhiều”, 
chú nên hiểu rõ ý này chớ! 
Tôi thấy chú vẫn chưa hẳn 
tập trung vào việc tam bộ 
nhất bái đó! 


Những lời chân thật 
không trau chuốt này 


Đại Thi Sĩ Hoà Thượng 43 


như chỉa thẳng vào tim tôi, khiến mặt tôi đỏ 
bừng trong cơn gió lạnh của vịnh Half Moon 
đây. 


Trong câu thứ hai của bài thơ, Sư Phụ đem 
chữ thứ ba và thứ bốn ra trước hai chữ đầu 
là bảo quý tỉnh thần thay vì tỉnh thần bảo 
quý. Cho nên “bảo quý” lúc đầu là tĩnh từ 
để diễn tả “tinh thần là quý” nay đổi thành 
động từ “quý giữ tinh thần”. Đó là chỉ ngay 
thẳng vào cái mặt nạ trí thức giả dối tu hành, 
mà tôi vẫn đeo mang trong suốt mấy tháng 


lễ lạy vừa qua. 


- Câu thứ ba tạm được, nhưng tôi đem 
“không chỗ niệm” sửa thành “không các 
niệm”. Chú chưa đến trình độ “không chỗ 
niệm” này, đừng có làm bộ lên mặt khoe 
khoang! 


Còn câu cuối “Giác hậu tận khí” đọc 
không được lưu loát cho lắm. Hơn nữa, nếu 
là Bồ Tát chân thật thì không thể nào hết 
tận khí lực được. Với ý nghĩ này sẽ đưa chú 
rẽ vào con đường sai lầm thôi! Một khi chú 
chưa tỉnh ngộ, đó đều là hý luận cả. Thử 
đổi như vây “Giác rồi một chữ vốn cũng 
không”. Thế nào hả? Như vậy có được 


không?” 


44 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Tôi như ngơ ngẩn không nói nên lời. Quả 
là tôi đã dám múa rìu qua mắt thợ, muốn trổ 
tài với nhà thi sĩ vô địch của mái trường xưa 
ở Trung Quốc. Để rồi tôi bị lãnh một chiêu 
tuy nhẹ nhàng, nhưng đủ cho tôi đo ván hẳn 
hoi. Đó mới thật là công phu thần kỳ. Một 
công phu chân chánh, chớ không phải là 
những thứ quyền thuật, múa máy tay chân. 


Võ thuật gì mà trong phút chốc lại có thể 
dồn võ sinh vào chân tường, để bắt tại trận 
những chiêu giả dối, sai lầm và những cao 
vọng kiêu căng trong vần điệu thích hợp như 
vậy? Thật là thân kỳ! Những khuyết điểm 
trong bài thơ của tôi đã được cắt xén một 
cách quyền thuật. Rồi sau đó, nó được trả 
về để phơi bày những chỗ thiếu sót của tôi. 
Tuyệt vời hơn nữa là câu chót, nó như hé 
mở cánh cửa thần bí của tâm giác ngộ - một 
nơi không có lời lẽ hay ý tưởng gì làm ngằn 
mé giới hạn “Thiên Phật Tánh”. 


Một trận cười từ trong lòng phát nổi lên 
khiến người tôi rung động. Tôi có cảm giác 
trên đôi vai và nét mặt mình, hầu như đã 
tan biến bao nỗi lo ngại của xa lộ trong mấy 
tuân qua. Tôi cười đến chảy nước mắt, cùng 
với tâm trạng vừa nhún nhường xấu hổ, lại 


Đại Thi Sĩ Hoà Thượng 45 


vừa vui mừng cảm kích. Sư đệ Hằng Triều 
không thể chia sẻ với tôi chuyện khôi hài 
này, vì sư không biết tiếng Hoa, cũng như sư 
đã không thưởng thức được bài học tỉnh vi 
và chính chắn đó. Còn tôi nôn cười đến nỗi 
cũng không có cách gì để giải thích. 


Sư Phụ biết tôi vốn rất yêu thích thơ phú. 
Để rồi trong phút chốc, Ngài đã lộ rõ cho 
tôi thấy ngọn lửa văn chương nóng bỏng của 
Ngài. Tôi nhớ đã nghe kể rằng: Trong mấy 
năm học ở trường, Sư Phụ từng nổi danh 
làm thơ và đối chữ vì Ngài chuyên viết câu 
đối dùm cho các bạn học, khi họ làm bài 
tập mà không thể đối được. Ngài không thích 
øì hơn là thi đấu trí. Ngài lại có thể sáng 
tác ra những bài thơ, câu đối, khiến cho 
ngay cả thầy giáo cũng phải nghiêng mình 
nể phục. 


Hiện tại tôi đang liễu mình vào vòng đấu 
với vị thi sĩ vô địch, nên đã bị quất nhẹ từ 
đầu tới gót. Nhưng bài thơ đặc sắc này là 
mục tiêu chính xác nhạy bén của sự giáo 
hóa. Chỉ thay đổi vài chữ trong bài thơ mà 
bốn câu thơ đầu tiên của tôi đã biến thành 
một bài học cho cả cuộc đời. Đồng thời đó 
cũng là sự soi chiếu những điểm mù mờ và 


46 Pháp Nhũ Thâm Ân 


các tập khí đã từng cản trở sự giác ngộ của 
tôi. 


- Được rồi! Chúng tôi về nhé! Chú phải 
nhớ giữ lời hứa của mình là sẽ không nói 
chuyện với bất cứ một ai. Đức Phật thành 
tựu đạo nghiệp, bởi vì đức Phật luôn luôn 
chân thật trong mỗi hành động, mỗi lời nói. 
Chú nay chỉ là mới bắt đầu thôi. Tu hành 
không phải để cho ngày mai hay năm sau, 
mà là cho vĩnh viễn. Chúng ta phải xem sự 
hành đạo của Bồ Tát như là bổn phận của 
chính mình, như là việc cần thiết trước nhất 
trong công tác hằng ngày, chớ không phải 
những kiểu cách thô thiển nhằm để gây sự 
chú ý, hay mong được kẻ khác tán tụng. Chỉ 
khi nào chú thành tâm thực hành, thì mới 
có thể vượt qua trần cấu vậy. Chú đồng ý 
không? Ô kê! Try your best! (Hãy cố gắng 
hết sức mình nhé!) 


Thế rồi xe chuyển bánh trực chỉ hướng 
bắc để trở về San Francisco. Bên tai tôi vẫn 
còn vang vọng tiếng: “Bảo quý tỉnh thần 
khả thành Phật.” 


Đại Thi Sĩ Hoà Thượng 47 


Vạn Phật Thánh Thành 
- Kỹ Niệm Thuở Ban Đầu 


€uo Yue Nan 


Trong cuộc đời của chúng ta, chắc hẳn 
rằng ai ai cũng có một vài kỹ niệm vui buồn 
đáng nhớ. Tuy vậy, có những kỹ niệm người 
ta không muốn khơi lại, vì biết rằng nếu 
nhắc đến sẽ làm cho lòng người xao động, 
nặng tru mối ưu phiên. Song cũng có lắm 
kỹ niệm ví như liều thuốc bổ, giúp cho con 
người thêm phần nghị lực, vui vẻ hẳn ra 
nên được nhắc hoài không biết chán. Thật 
ra nếu biết hồi quang phản chiếu, thì dẫu là 
kỹ niệm vui hay buồn, chúng ta cũng vẫn có 
thể rút tỉa được những kinh nghiệm hữu ích 
trong cuộc sống. Sau đây chúng tôi xin kể 
lại những kinh nghiệm ngộ nghỉnh khó quên 
trong những ngày đầu tu hành ở Vạn Phật 
Thánh Thành dưới sự hướng dẫn của Hòa 
Thượng Tuyên Hóa. 


Chúng tôi sinh ra trong gia đình Phật Ciáo, 
tuy ông nội là tu sĩ, xuất gia vào chùa khi 
cha chúng tôi lên 9, 10 tuổi, nhưng chúng 


48_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


tôi chưa kịp biết đến giáo lý Phật pháp thì 
ông nội cũng đã qua đời. Lớn lên cũng theo 
thông lệ như bao người Phật tử, chúng tôi 
cũng biết đến chùa lễ Phật và thỉnh thoảng 
phát nguyện ăn chay. Mãi đến năm 1989, 
chứng kiến cảnh vô thường, khi người cha 
thân yêu bất ngờ bị chứng bệnh hiểm nghèo 
cướp đi mạng sống nên chúng tôi phát tâm 
xuất gia, từ giã mẹ hiền và ba đứa em để 
vào chùa tập tu. 


Mùa hè năm 1990 cả hai chúng tôi cùng 
được xuống tóc với danh nghĩa là “hình 
đồng” vì chưa thọ giới. Lúc bấy giờ Sư Cô 
trụ trì vì tuổi đạo còn nhỏ không thể thâu 
nhận đệ tử, nên giới thiệu Thầy của Sư Cô ở 
Việt Nam làm Hòa Thượng Ni cho chúng 


^* 


tôi, còn Sư Cô thì đại diện làm thầy y chỉ. 


Sau đó một năm, nhận thấy hoàn cảnh 
không thích hợp cho việc tiến tu, nên chúng 
tôi xin phép từ giả Sư Cô lên đường tâm 
đạo. Cũng may là trước đó không lâu, tình 
cờ nghe có người kể sơ về nếp sống ở Vạn 
Phật Thánh Thành, chúng tôi cảm thấy thích 
thú vô cùng, lòng nôn nao chỉ muốn tìm đến 
nơi ngay, mặc dù chúng tôi đang ở bên phía 
đông vùng Philadelphia, Pennsylvania, còn 


Vạn Phật Thánh Thành - Kỹ Niệm Thuở Ban Đầu: 49 


Vạn Phật Thánh Thành thì mãi tít bên phía 
Tây vùng California của nước Mỹ. 


Mùa hè 1991, hai chị em chúng tôi được 
mẹ và em gái đưa đến tận Vạn Phật Thánh 
Thành, một nơi hoàn toàn xa lạ để bắt đầu 
nếp sống tu hành ở chùa người Hoa. Nơi 
đây ví như một thành phố nho nhỏ, nhưng 
có lối sinh hoạt hầu như khác hẳn với xã 
hội bên ngoài. Có lẽ vì thế mà nhiều người 
khi nghe nhắc đến chùa Vạn Phật Thánh 
Thành thì le lưỡi lắc đầu nói: “Chùa Vạn 
Phật là nơi tu khổ hạnh - ngày chỉ ăn một 
bữa, tối lại phải ngủ ngồi, khó lắm đó!” 
Phải chăng những lời này chỉ là tùy vào cái 


nhìn và căn duyên của mỗi người mà phán 





đoán? 


Thật ra Vạn Phật Thánh Thành đâu có 
đến nỗi khổ sở như lời đồn đãi. Chẳng qua 
Sư Phụ chỉ vì muốn cho hàng đệ tử của Ngài 
có cơ hội tập tành theo các hạnh tu của 
những bậc tôn túc cổ nhân thôi. Nhưng cũng 
tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng 
kham nhận của mỗi người mà thực hành, 
chớ nào có bắt buộc ai đâu! 


Dù trong thời gian đầu, lạ cảnh, lạ người, 
ngôn ngữ lại bất đồng, nhưng chúng tôi cũng 


50_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


làm quen được nøay với các sinh hoạt ở chùa. 
Tuy Vạn Phật Thánh Thành là nơi thường 
dùng hai thứ ngôn ngữ, người không biết 
tiếng Hoa thì có thể nói tiếng Anh, nhưng 
ngặt nổi phần đông huynh đệ chúng tôi lại 
chẳng biết tiếng Anh. Thôi thì chúng tôi 
cũng thử qua đủ cách, hết ra dấu rồi cũng 
phải xì xào nói đại, tiếng được tiếng không. 


Nhớ lần đầu tiên khi đi trình diện Sư Phụ 
chúng tôi cảm thấy tủi thân ấm ức vô cùng 
vì chỉ biết đưa mắt nhìn mà miệng chẳng 
thốt nên lời. Sư Phụ có nói gì chúng tôi cũng 
không hiểu, cứ phải trông chờ vào người 
thông dịch. Sau đó không lâu, nhân ngày Sư 
Phụ làm lễ quy y cho Phật tử, các huynh đệ 
đốc thúc chúng tôi nên xin quy y theo. Dù 
trước đây chúng tôi đã quy y vào năm 1978 
ở Việt Nam rồi, nhưng vì hoàn cảnh loạn ly 
nên chúng tôi đã mất liên lạc với Thầy cũ. 


Khi buổi quy y kết thúc, chúng tôi được 
Sư Phụ đặt pháp danh là Quả Việt, và Quả 
Nam, có âm đọc là Guo Yue, Guo Nan tức 
Yue Nan nghĩa là Việt Nam. Nhưng không 
hiểu sao trong phút chốc Ngài lại cải chính 
và nói “Cô chị là Quả Nguyệt.” Tuy vậy, dù 
là Quả Nguyệt hay Quả Việt thì âm đọc 


Vạn Phật Thánh Thành —- Kỹ Niệm Thuở Ban Đầu: 51 


cũng vẫn là Guo Yue. Đến trước chúng tôi 
một tháng, cũng có hai ni cô người Việt 
mới xuất gia ở Pháp đến Vạn Phật Thánh 
Thành thọ giới Sa Di Ni và xin lưu lại Vạn 
Phật tu tập. Thế là chúng tôi nhập bọn thành 
bốn ni cô người Việt, đồng chung cảnh ngộ 
- đều dốt đặc tiếng Hoa. 


Sư Phụ từ bi quảng đại, xem tất cả đều 
bình đẳng như nhau, Ngài thông cảm hiểu 
được nổi khó khăn đó nên thường bảo các 
sư huynh (ni) dạy học thêm cho những ai 
không biết tiếng Hoa như chúng tôi. Cảm 
nhận sự chiếu cố tận tình của Ngài, chúng 
tôi cũng ráng sức miệt mài: học đọc, học 
nói, và học viết thật là lăng xăng. Nhất là 
ni cô em, đi đến đâu cũng phi ghi chép chép, 
đến tối khi tắt đèn rồi mà cô còn cố dùng 
ánh sáng đèn ngủ ở hành lang để học tiếp. 


Có lần bốn ni cô người Việt đi ngang qua 
căn nhà hàng chay ở Vạn Phật Thánh Thành, 
vừa thấy trên tấm bảng hiệu, tên nhà hàng 
có hai chữ với những lằn ngang nét dọc, cả 
bọn liền xúm nhau bàn tán. Chữ đầu đơn 
giản nên nhận ra ngay là chữ Quân, còn 
chữ kế sao mà nhiều gạch quá! Cả bọn cứ 


z 


ấm a ấm ớ: “Quân ... a Quân gì vậy cà?” 


52_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Bỗng ni cô em vọt miệng nói: “Thì là quân 


|” 


mù chữ tụi mình đây nè!” Nghe vậy cả bọn 
ôm bụng cười ngất. Thật ra tên của nhà hàng 
là “Quân Khang” quân là tôn xưng khách, 
và khang là an khang. “Quân Khang“ có 
nghĩa là chúc khách đến nhà hàng ăn chay 
được bình an và khỏe mạnh. Sư Phụ lập ra 
nhà hàng này cốt ý muốn giúp duyên cho 
khách thập phương, và những người Mỹ láng 
giêng có dịp được thưởng thức những món 
ăn chay, gọi là “ăn một miếng chay sẽ bớt 








Vạn Phật Thánh Thành - Kỹ Niệm Thuở Ban Đầu: 53 


ăn một miếng thịt”, tức bớt tạo nghiệp ác 
với súc sanh. 


Thế rồi chúng tôi hòa đồng thuận thảo 
ngay vào nhóm Sa-di-ni, ngày ngày răm rắp 
theo thời khóa. Hết tụng kinh bái sám, tới 
lên lớp học giới luật, lúc tan lớp lại xoay 
qua phần chấp tác. Giờ giấc khít khao như 
vậy thì làm sao có thời giờ mà ngồi đó nhớ 
mẹ nhớ cha. Nhóm Sa-di-ni chúng tôi gồm 
hơn 30 vị với lứa tuổi xấp xỉ khoảng từ 20 
đến 30 mấy. Đi đâu chúng tôi cũng vào hàng 
lối nhịp nhàng theo tiếng niệm Phật vang 
rên. Cho nên đội Sa-di-ni chúng tôi trông có 
vẽ hùng dũng, hiên ngang như các binh sĩ 
đang trong thời gian luyện tập ở quân trường 


^ 


vậy. 


Rồi những ngày tháng an tu như thế êm ả 
trôi qua, bỗng một hôm có lịnh trên truyền 
xuống rằng Sư Phụ sẽ tổ chức lễ Đại Giới 
Đàn vào năm tới. Tin này được bất ngờ đưa 
ra, khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì thông 
thường ở Vạn Phật Thánh Thành ít nhất cũng 
khoảng 3, 4 năm mới có Đại lễ truyền giới 
một lần. Năm nay vừa mới có đó, không 
biết vì sao, năm sau Sư Phụ lại muốn tổ chức 
nữa. Đâu ngờ rằng đây cũng là lần sau cuối 


54 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Sư Phụ làm chủ lễ để truyền giới cho chúng 
tôi (1992). 


Theo truyền thống trước khi thọ giới Cụ 
Túc thì nhóm Sa-di-ni chúng tôi phải cấm 
túc trong khu Giới Đường 108 ngày. Trong 
thời gian này các giới tử được miễn hết các 
công việc chấp tác để tập trung tỉnh thần 
vào các thời lạy sám hối và học thuộc lòng 
một số giới luật được ấn định. Đối với những 
huynh đệ biết chữ Hoa thì chuyện học thuộc 
53 bài kệ Tỳ Ni, giới Sa-di-ni, giới Bồ Tát 
và giới Tỳ Kheo Ni cũng dễ dàng thôi, nhưng 
đối với chúng tôi thì quả thật là cả một vấn 


đ 


®>»x 


Ni cô chị vốn đã chậm lụt mà ngay lúc 
đó lại bị bệnh, nên hy vọng nhờ vậy mà cô 
sẽ thoát được cảnh trả bài, nhưng rốt cuộc 
cô cũng không tránh khỏi. Thế là sau một 
tuần nằm bệnh, cô vẫn phải bắt đầu chạy 
nước rút để đuổi theo các huynh đệ. Lúc 
đầu hẳn nhiên là chúng tôi chọn học giới 
luật bằng tiếng Anh. Nhưng sau đó khi so 
sánh thấy phần tiếng Anh hình như dài hơn 
tiếng Hoa đến gấp rưỡi, thế là chúng tôi 
liên chuyển sang học tiếng Hoa. Nói là học 
tiếng Hoa cho oai mà thật ra chúng tôi chỉ 


Vạn Phật Thánh Thành - Kỹ Niệm Thuở Ban Đầu 55 


đọc trọ trẹ theo phần chú âm kèm bên chữ 
Hoa thôi. Điều kiện trả bài là phải đối trước 
một vị Tỳ Kheo Ni và đọc thuộc lòng ít nhất 
là một đoạn hay một giới. Chúng tôi nhờ 
mấy Sư Cô thông cảm nên được phần dễ 
dãi hơn - nghĩa là học thuộc được câu nào 
thì trả bài ngay câu nấy. Vậy mà nhiều lúc 
khi đối diện với các Sư Cô để trả bài thì lại 
chỉ nhớ được có nữa câu, hoặc đọc tới đọc 
lui mà người nghe cũng không hiểu là chúng 
tôi đang đọc tới đâu. Nếu ai chưa đủ tiêu 
chuẩn thì các Sư Cô bắt phải trở về ôn lại 
tiếp. 

Trong khi đó lại có vài huynh đệ đã thuộc 
hết các phần giới luật, nên được thong thả 
ra ngoài khu Giới Đường để phụ giúp các Sư 
Cô khác chuẩn bị cho Giới Đàn. Thấy vậy 
ai nấy cũng đều nôn nao nên càng gia công 
hết mức. Đi đâu ai cũng kè theo cuốn giới 
loại bỏ túi, rồi đến lúc đi đường, lúc ăn 
cơm, đến nỗi lợi dụng luôn cả lúc lạy sám 
hối để học bài. 

Vốn là sau mỗi thời khóa tụng kinh hằng 
ngày là đến phần các giới tử lễ Phật cầu 
sám hối, sáng lạy hai tiếng, trưa lạy hai tiếng, 
hầu thanh lọc thân tâm trước khi thọ giới. 


56 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Chúng tôi chia ra hai nhóm, khi bên này 
đứng niệm thì bên kia lạy xuống và quán 
tưởng. Vì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật với giọng ngân nga kéo dài, 
nên có một số giới tử nhân lúc lạy xuống 
liền móc ra mảnh giấy và liếc nhanh vào 
mấy hàng chữ lí nhí đã được ghi sẵn trước 
rồi. Thay vì lúc đứng lên sẽ tiếp niệm danh 
hiệu đức Bổn Sư, nhưng mấy cô lại lầm nhẩm 
chỉ toàn mấy câu giới luật. Thấy cũng có lý 
nên càng ngày càng có thêm người bắt chước. 
Riết rồi tiếng niệm Phật cũng càng lúc càng 
nhỏ dần. Thế là Sư Cô quản chúng biết được 
nên cả nhóm giới tử bị mời lên lớp mài giũa 


cho một trận. 


Từ đó trở đi chúng tôi mới chịu chí thành 
chí tâm sám hối: Mong rằng đức Phật từ bi 
chứng minh cho lòng thành của đàn chúng 
sanh nhỏ dại này. Tuy chúng con không niệm 
danh hiệu Ngài, nhưng cũng đâu có vọng 
tưởng nghĩ chuyện bâng quơ. Sau đó ni cô 
em cũng ráng hoàn tất được trước thời hạn, 
còn ni cô chị thì kẹt lại hơn phân nửa phần 
giới Tỳ Kheo NI. 


Thời gian thọ giới đã cận kề, vậy mà vẫn 
còn một số giới tử còn ôm cuốn giới luật 


Vạn Phật Thánh Thành —- Kỹ Niệm Thuở Ban Đầu 57 


học ráo riết. Thấy vậy Sư Phụ thuơng tình 
ban lời ân xá, tạm tha cho những ai còn 
đang dở dang chưa thuộc hết, nhưng Ngài 
khuyên khi thọ giới xong thì cũng nên học 
tiếp. 

Thế rồi ngày thọ giới cũng đã đến. Trong 
bầu không khí trang nghiêm, nhóm giới tử 
trịnh trọng đón nhận lời ban truyền của chư 
vị giới sư. Kể từ đó các cô Sa-di-ni tên Quả 
trước đây, nay xúng xính trong bộ y pháp 
vàng, chánh thức trở thành những cô Tỳ Kheo 
Ni với pháp hiệu mới là Hằng. Hằng đây ví 
như lời nhắc nhở cái hằng tri hằng giác luôn 
hiện hữu trong mỗi chúng ta. 


Sau ngày thọ giới không lâu, huynh đệ 
chúng tôi cũng lần lượt được phân bổ về 
các đạo tràng chi nhánh, gồm cả trong và 
ngoài nước Mỹ. Huynh đệ chúng tôi chỉ thỉnh 
thoảng gặp nhau vào những dịp lễ lớn ở 
Vạn Phật Thánh Thành. Nhớ có lần Sư Phụ 
nhắn hỏi hai chị em chúng tôi có muốn ở 
chung với nhau không? Chúng tôi thưa: Chắc 
là không nên, vì một đứa trong chúng con 
lầm lỗi chi thì đứa kia cũng sẽ bắt chước 
theo, nhưng cũng xin tùy Ngài, Sư Phụ dạy 
sao chúng con cũng nghe theo. Có lẽ Ngài 


58 Pháp Nhũ Thâm Ân 


chỉ muốn hỏi thử thôi, vì rốt cuộc chúng tôi 
vẫn không có ở chung, ni cô chị vẫn ở chùa 
Kim Phật ở Canada, còn ni cô em cũng vẫn 
ở chùa Kim Sơn, San Francisco. Thời hạn để 
chúng tôi luân phiên ở các đạo tràng thì 
không cố định, vì đây cũng là một cách mà 
Sư Phụ muốn dạy cho chúng tôi không nên 
có tâm dính mắc, dù là ở đâu đều phải giữ 
tròn bổn phận của người tu hành. 


Dù nay Sư Phụ đã vắng bóng nhiều năm 
nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên được 
những ngày tháng an tu, tập luyện ở Vạn 
Phật Thánh Thành dưới sự quan tâm ân cần 
dạy dỗ của Ngài. Đối với chúng tôi, đây 
quả thật là một biến chuyển trọng đại trong 
quá trình tiến tu cho đến ngày viên mãn. 





Vạn Phật Thánh Thành - Kỹ Niệm Thuở Ban Đầu 59 


Viết lời kết tập kệ tán của Sư Phụ 


Giáo Sư Richard 


Năm 1992 là năm đáng kỷ niệm nhất 
trong đời tôi. Vì năm đó tôi có duyên lành 
với Hòa Thượng Tuyên Hóa. Qua nhiều lần 
nói chuyện với Ngài, tôi mới biết là Hòa 
Thượng chỉ đi học có hai năm rưỡi ở trường 
làng, vì vậy tôi rất khâm phục về sự hiểu 
biết văn từ cổ điển của Ngài. Bất luận như 
Tứ thư, Ngũ kinh hay cổ văn, cổ thơ, Ngài 
không những chỉ học qua mà lại còn có thể 
thuộc lòng tất cả. 


Tục ngữ có câu: 

Thục đọc Đường thi tam bách thủ, 
Bất hội tác thi dã năng ngân. 

Nghĩa là: 

Đọc làu ba trăm bài thơ Đường, 
Không làm thơ được cũng biết ngâm. 


Hòa Thượng không những biết ngâm thơ 
mà còn có thể sáng tác thơ phú nữa. Điều 
này đa số người không thể làm được. Người 


60_ Pháp Nhũ Thâm Ân 






hiểu biết văn thơ 
cổ xưa, không nhất 
thiết là làm thơ 
được. Trong số các 
Phật tử, có rất ít người 
hiểu văn cổ điển mà 


có thể sáng tác thơ văn. 


Nhưng Hòa Thượng có lẽ là một vị Thi 
Sĩ Thiên Sư xuất chúng hơn người. Bởi vì 
Ngài có tài làm thơ, nên Ngài sáng tác rất 
nhiều thơ kệ trong các cuốn sách về giảng 
giải kinh điển, cũng như trong những buổi 
giảng liên tiếp của tập “Thủy Kính Hồi Thiên 
Lục.” Vào những lúc mới khai đầu, hoặc đến 
khi kết thúc các buổi giảng, Hòa Thượng 
đều có thể viết ra nhiều thơ kệ, nhằm để 
chỉ ra ý nghĩa trọng yếu trong Kinh. Những 
bài kệ này khiến người đọc, vừa xem là có 
thể hiểu ngay ý nghĩa của bài Kinh, hầu 
mang lại sự áp dụng vào đời sống. Đấy thật 
có thể gọi là “Vẽ rồng điểm mắt” vậy. 


Ngoài ra Hòa Thượng còn sáng tác các 
thi văn về Phật, Bồ Tát và Thiển Sư. Cũng 
như ở Vạn Phật Thánh Thành trong ba mươi 
năm qua, Ngài đã viết nhiều thơ kệ nhân 


Viết lời kết tập kệ tán của Sư Phụ 61 


dịp các Pháp hội thiển thất và Phật thất, 
hoặc trong các buổi lễ khai quang tượng Phật 
Thích Ca và tượng Bổ Tát Quán Âm, cũng 
như về núi Diệu Giác ở Vạn Phật Thánh 
Thành hay bày tổ những cảm thọ của riêng 
Ngài. 


Trong khi giảng Kinh thuyết Pháp, Hòa 
Thượng dùng rất nhiều phương pháp khác 
nhau để phù hợp vào từng hoàn cảnh, từng 
căn cơ nghi vấn của mỗi người, Ngài khuyến 
khích các đệ tử “thanh lọc ý chí cho thanh 
tịnh, hồi tâm hướng thiện, phát tâm dõng 
mãnh, lập chí tu hành để thành đạo quả.” 


Kệ tụng là một pháp môn trong đạo Phật 
dùng để giáo hóa chúng sanh. Một trong các 
bài kệ mà các Phật tử quen thuộc, thường 
dùng nhất là Kệ Khai Kinh: 


Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp, 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 


Kệ Hồi Hướng sau đây cũng rất thông 
dụng: 


##à 


62 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Nguyện dĩ thử công đức, 
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ. 
Thượng báo tứ trọng ân, 

Hạ tế tam đô khổ. 

Nhược hữu kiến văn giả, 
Tất phát Bồ Đề tâm. 

Tận thử nhất báo thân, 
Đồng sanh Cực Lạc quốc. 


Không kể là đệ tử Vạn Phật Thánh Thành, 
hoặc đệ tử tại các chùa khác, tất cả đều 
thuộc lòng hai bài kệ trên. Đến ngay cả tôi 
là một người đạo Tin Lành, mặc dù tôn trọng 
Phật giáo, nhưng lại không hiểu nhiều về 
đạo Phật. Vậy mà sau một năm tôi ở trong 
Vạn Phật, tai nghe, mắt thấy riết rồi cũng 
thuộc lòng hai bài kệ này luôn. Cho nên 
tánh cách của lời kệ rất quan trọng, không 


nói mà vẫn rõ. 


Tôi ngưỡng mộ đức hạnh cao cả của Hòa 
Thượng Tuyên Hóa, lại cũng khâm phục trình 
độ cổ văn tỉnh thâm của Ngài. Nhân ngày 
sinh nhật của Hòa Thượng, tôi làm một bài 
thơ tuyệt cú bảy chữ, theo loại “tạng đầu 
thơ.” Tức là ráp những chữ đầu câu lại thì 
thành tên của Hòa Thượng. 


Viết lời kết tập kệ tán của Sư Phụ 63 


Tuyên dương Phật Pháp độ trùng dương, 
Hoá dục anh tài lợi vạn bang, 

Thượng giới Bồ Tát phát trí huệ, 

Nhân gian đạo sư khải ngu manh. 


Nghĩa là: 


Tuyên dương Phật giáo vượt trùng dương, 
Hóa độ anh tài giúp vạn nơi, 

Thượng giới Bồ Tát khiến phát tuệ, 
Nhân gian Thầy dạy thoát ngu mù. 


Xem xong Hòa Thượng mỉm cười. Rồi chỉ 


một thoáng nghĩ ngợi, Ngài bèn đặt thành 
hai bài thơ tặng tôi ngay tại chỗ. Bài thứ 
nhất là: 


64 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Bác hiệp yêm quán nhất thông nho, 
Thanh ưng thanh lãng triển hồng đồ. 
Phú quốc trực lâm tiểu ngô tài, 

Tu thân tế gia tráng chí túc. 


Nghĩa là: 

Học rộng thông suốt cả Nho giáo. 
Tiếng thanh giọng rõ, ý rộng mở, 
Giàu nước trồng cây luyện nhân tài, 
Tu thân tê gia đây chí lớn. 


Bài thứ hai: 


Tỉnh thần sung bái hào khí tráng, 
Lãi huyện si ông u mặc kỳ. 

Sơn tăng bổn chuyết soạn lý câu, 
Chúc quân bách tuế cánh vô nghi. 


Nghĩa là: 


Tỉnh thân dồi dào khí mạnh mẽ. 
Ngu ông Huyện Lãi vui trầm lặng. 
Sơn tăng dần dộn viết văn thô, 
Chúc ông trăm tuổi thật chẳng ngờ. 


Tôi phải suy nghĩ thật lâu mới có nguồn 
cảm hứng để viết thành một bài thơ tuyệt 
cú bốn câu. Nhưng Hòa Thượng ngay bàn 
tiệc, lập tức xuất khẩu thành hai bài thơ 
thất tuyệt một lúc. Khi đọc lên lại chứa chan 
âm điệu sống động. Lời thơ thành khẩn với 
ý nghĩa sâu xa, khiến mọi người đều tán 
phục! 


Chúng ta đều biết Hồng Y giáo chủ Paul 
Vu Bân là thuộc đạo Thiên Chúa, không phải 
là tín đồ Phật giáo, nhưng Hòa Thượng Tuyên 
Hóa đã cùng Hồng Y giáo chủ kết thành 
bạn đạo rất thân thiện. Đây thật là chuyện 
hiếm quý. 


Viết lời kết tập kệ tán của Sư Phụ 65 


Trong bài kệ Hòa Thượng viết về Hồng Y 
giáo chủ, Ngài đã bày tỏ lòng tưởng niệm 
sâu xa đối với người bạn đạo tỉnh thần như 
sau: 


Bạch Sơn hắc thủy dục kỳ anh, 

Phú quý vinh hoa tệ sĩ khinh. 

Thiên chúa Giê Su minh thể dụng, 
Nhân tâm Phật tánh ngộ viên dung. 
Thận chung truy viễn dân đức hậu, 
Cúc cung tận tụy cổ đạo phong. 

Đại tai Xu Cơ Vụ chủ giáo, 

Nghi hình vạn thế chúng ngưỡng tôn. 


Nghĩa là: 


Núi trắng nước đen dạy anh tài, 

Xem nhẹ phú quý như dép rách. 

Chúa trời Giê Su hiểu thể dụng, 

Phật tánh nhân tâm ngộ viên dung. 

Dạy kính tổ tiên, khuyên đạo đức, 

Cả đời ủng hộ đạo lý xưa. 

Lành thay, Hồng y giáo chủ Vu, 

Gương mẫu muôn đời được kính thờ. 

Tôi không những cảm phục đức hạnh cao 
quý, mà còn khâm phục luôn cả tài thi phú 
thuần hậu, mộc mạc của Hòa Thượng nữa. 
Tuy Ngài kết giao rộng rãi, nhưng Ngài chỉ 


66 Pháp Nhũ Thâm Ân 





xem trọng về phẩm cách tu dưỡng của con 
người, chớ không để ý chấp nhất về tôn 
giáo tín ngưỡng. Hồng Y giáo chủ thuộc đạo 
Thiên Chúa, còn tôi thì đạo Tin Lành, nhưng 
Hòa Thượng vẫn kết giao làm bạn với chúng 
tôi mà không hề phân biệt đây kia. Vì vậy 
đạo đức cùng phẩm chất trong sạch của 
Ngài, lại càng vượt bực hơn cả hầu hết chúng 
ta. Như kể cả luôn tôi, chúng ta cũng không 
hy vọng gì để có thể bì kịp với Ngài. Hôm 
nay nhân dịp lễ kỹ niệm sự giáo hóa của 
Hòa Thượng, các đệ tử kết tập thơ kệ của 
Ngài. Tôi cũng viết xuống mấy dòng chữ 
này để tưởng niệm người bạn xưa. 


Dương Phú Sâm hay Cảnh Tiều, ông già 
ngu 80 tuổi ở Huyện Lãi. 


( 


| 


tị 





Viết lời kết tập kệ tán của Sư Phụ 67 


Một hồi tưởng thú vị 
về chuyện học tiếng Hoa 


Quả Kiệt r 





# 
Tôi muốn viết bài hồi tưởng 
về kinh nghiệm của tôi với Sư Phụ, lúc tôi ở 
chùa năm 1973 đây. Vì tôi nghĩ rằng những 
ai có dịp đọc qua sẽ thưởng thức và học hỏi 
thêm về mẩu chuyện thần bí này. 


Mùa Thu năm 1973 tôi vào chùa, lúc bấy 
giờ các vị Tăng Ni đều bảo tôi một việc rất 
rõ ràng là tôi đừng trông mong sẽ được Sư 
Phụ thỉnh thoảng đến nói chuyện. Bởi vì Sư 
Phụ muốn tôi vào chùa là vì sự tu hành của 
tôi, chớ không phải vì Ngài mới đến chùa. 
Chuyện này đã không thành vấn đề đối với 
tôi. Cho nên mỗi ngày tôi chỉ lo thi hành 
phận sự và tham gia các thời khóa khít khao 
của chùa. Mỗi tối chúng tôi đều được nghe 
Sư Phụ giảng kinh. Ngài nói tiếng Hoa rồi 
sau đó liền được phiên dịch sang tiếng Anh. 
Tôi ngồi gần thầy Hằng Quán. Vị này là Tỳ 
Kheo đã tu lâu năm, nên được xem như là 
bậc sư huynh vậy. Thường thì thầy dịch 


68 Pháp Nhũ Thâm Ân 


thoáng qua nội dung lời giảng của Sư phụ 
thật mau cho tôi nghe trước, sau đó Thầy 
chánh thức dịch cho đại chúng, để tôi có 
thể theo kịp. 


Vào một buổi giảng tối, Sư Phụ bỗng nhiên 
hỏi những vị xuất gia về Mười Phật Lực. 
Mặc dù năm trước Ngài đã giảng qua rồi, 
nhưng những người có mặt trong buổi giảng 
đã không một ai nhớ nổi. Sư Phụ bảo mỗi 
người phải ráng học ôn lại, để chuẩn bị trả 
lời cho Ngài vào bữa tối mai. Nghe xong, 
Thầy Hằng Quán thúc cùi chỏ, bảo tôi gặp 
Thầy sau khi tan lớp học, vì Thầy mới nghĩ 
ra một kế hay. Sau đó chúng tôi gặp nhau, 
Thầy nói: 


- Anh nghe nè! Tôi biết anh không biết 
một tiếng Hoa nào cả. Vậy sao không để tôi 
dạy anh nói Mười Phật Lực bằng tiếng Hoa. 
Rồi tối mai, khi Sư Phụ hỏi, anh giơ tay trả 
lời. Được như vậy thì Sư Phụ sẽ cảm động 
lắm đó! Vì Ngài vốn biết anh không biết 
chút nào về để tài này. 


Tôi đồng ý ngay. Đến tối hôm sau là tôi 
đã học được cách phát âm về Mười Phật 
Lực. Trong suốt buổi giảng, tôi ngồi chăm 


Một hồi tưởng thú vị về chuyện học tiếng Hoa 69 


chú, trông chờ Sư Phụ hỏi về để tài này. Dĩ 
nhiên Sư Phụ đã không hỏi đến. Qua tối 
hôm sau nữa, Ngài cũng không nhắc đến 
luôn. Rồi trải qua hai tuần nghe giảng kinh, 
tôi đã hoàn toàn quên hẳn về kế hoạch của 
chúng tôi. 


Sau mỗi bữa ngọ, chúng tôi có khoảng 45 
phút để chuẩn bị cho khóa lễ Đại Bi Sám. 
Lúc đó chùa vẫn ở địa điểm cũ, là nơi như 
trong “tủ đá” dưới khu vực kho hàng của San 
Francisco. Mỗi ngày vào lúc này, tôi thường 
leo lên hai đoạn cầu thang đến thư viện tầng 
phía trên. Từ cửa số phía đầu cầu thang, tôi 
có thể mau mắn chòm ra ngoài để nhìn lên 
không trung nói lời chào hỏi mặt trời. Đó 
chỉ là một cách mà tôi có thể liên lạc với 
thế giới bên ngoài. Dĩ nhiên trước khi muốn 
ngó ra ngoài cửa sổ, tôi cũng phải biết chắc 
là không có ai theo tôi lên câu thang. 


Nhưng vào một ngày nọ, khi tôi lên cầu 
thang, và tin chắc là không có người ở phía 
sau, cũng như không có ai ở phía trên thư 
viện. Thế là tôi vội đưa đầu ra ngoài. Nhưng 
ngay lúc đó, tôi bỗng nghe có tiếng người ở 
phía sau. Tôi liền ngoái đầu tìm, thì thấy Sư 
Phụ đứng cách tôi chỉ khoảng một thước 


70_ Pháp Nhũ Thâm Ân 








thôi. Ngài nhìn thẳng vào mặt tôi nói: 
- Đọc Mười Phật Lực cho tôi nghe thử coil 


Ôi! Thật hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng, 
vì Ngài đang hỏi chuyện tôi. Tôi cũng không 
hiểu sao, Ngài lại đột ngột xuất hiện, kế sát 
bên tôi một cách kỳ lạ như vậy. Dĩ nhiên, 
tôi thoát ra câu đầu tiên với âm điệu tiếng 
Hoa loạn xạ, không ra gì. Tự biết mình nói 
không đúng, nên tôi vội trấn tỉnh tinh thần 
lại và đọc Mười Phật Lực. Hòa Thượng liền 


Z 


hOTI: 


- Khá lắm! Lần sau nên cố gắng thêm nhé! 


Một hồi tưởng thú vị về chuyện học tiếng Hoa 71 


Tôi xuống lầu, rồi đi thẳng đến nhà bếp. 
Lúc đó có Thầy Hằng Quán cùng các Thầy, 
Cô khác đang tụ họp pha trà uống. Tôi đi 


vào nói: 


- Quý vị có biết không? Sư Phụ vừa mới 
nói chuyện với tôi nè! Sư Phụ còn hỏi tôi về 
Mười Phật Lực nữa đó! 


Mọi người hồi hộp đến lặng cả người, rồi 
với vẻ hết sức nghiêm trọng, họ đồng một 
lượt cùng lên tiếng: 


- Không đâu! Làm gì có chuyện đó! 





72_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Phương tiện thiện xảo 


Thích Hằng Duyên 


Lần đầu tôi được biết danh Sư Phụ là nhờ 
người bạn cho tôi cuốn “Thập pháp giới bất 
ly nhất tâm niệm” do Ngài giảng giải. Với 
lối giảng giải rất giản dị, vắn tắt liên quan 
đến những căn bản của Phật giáo, khiến 
cho tôi rõ thêm về : thân, khẩu, ý của chúng 
ta - chúng trở thành nghiệp như thế nào, rồi 
cuối cùng chúng cũng định rõ cảnh giới nào 
chúng ta sẽ tái sanh. Cuốn sách này nhắc 
nhở tôi thế nào là những nhược điểm thường 
phạm phải nếu chúng ta không luôn để ý 
tỉnh giác trước những nghiệp tội mà thân, 
khẩu, ý vẫn luôn không ngớt tạo tác. 


Lúc bấy giờ, sự hiểu biết của tôi đối với 
Phật Pháp rất là cạn cợt. Tôi bắt đầu tự 
đánh giá mình, và tôi nghĩ rằng trong cuộc 
đời này tôi đã tạo tác rất nhiều nghiệp xấu. 
Nếu tôi không tu hành nghiêm chỉnh ngay 
lập tức, tôi sẽ không tự cứu được mình thoát 
khỏi tái sanh vào những cảnh giới khổ sở 
thấp kém hơn. Thế là sau đó không bao lâu, 


Phương tiện thiện xảo 73 


tôi quyết định xuất gia với Sư Phụ và nghĩ 
rằng trong cả triệu năm sau, có lẽ tôi sẽ 


không có được cơ hội này nữa. 


Lúc đầu, ngoài các sách về tiểu sử cuộc 
đời và những bài khai thị của Sư phụ, tôi 
biết rất ít về Ngài. Dần dần ngày qua tháng 
lại, tôi cảm thấy mình rất có phước là đã 
gặp được một vị thầy hiếm có này. Thật 
vậy, rất khó tìm gặp và được thâu nhận bởi 
một vị Thầy kiêm toàn cả trí tuệ lẫn đức 
hạnh và lòng từ bị như vậy. Mặc dù Sư phụ 
không theo sát tôi mỗi ngày, nhưng Ngài có 
phương pháp riêng để quan sát mỗi hành 
động, tư tưởng của tôi. Và lại Ngài còn có 
cách đặc biệt riêng, nhằm cho tôi biết rằng: 
Ngài đang theo dõi tôi và sẽ chỉ bảo về 
những chỗ sai quấy của tôi. 


Thí dụ như vào một bữa tối trong buổi 
nghe kinh thường ngày, tâm tôi bỗng suy 
nghĩ bâng quơ: Tôi nhớ lại lúc tôi xin phép 
Sư Phụ nhận tôi làm đệ tử xuất gia, Ngài 
hỏi tên đời tôi viết ra sao, cũng như ngày 
sanh và một số dữ kiện khác về cuộc đời 
tôi. Thế rồi tôi đăm ra thắc mắc: Không biết 
Sư Phụ có còn nhớ tên đời của mình không 
nữa? Khoảng nửa tiếng sau, kết thúc buổi 


74 Pháp Nhũ Thâm Ân 


nghe kinh, tôi rời chánh điện, vừa đi ngang 
qua phòng trước thì điện thoại bỗng reo. Tôi 
trả lời điện thoại. Thì ra là Sư Phụ gọi. Câu 
đầu tiên Ngài nói: Có phải tên đời của chú 


là vậy...vậy không: 


Tôi giựt mình sửng sốt. Mỗi lần Sư Phụ 
gọi, thường thì Ngài chỉ hỏi về chuyện trong 
chùa, chớ đâu có nói chuyện vu vơ với tôi 
như vậy. Hơn nữa, lúc đó Sư Phụ đang ở Los 
Angeles, cách đây cũng cả ngàn dặm. Ngài 
gọi chỉ là để bảo tôi không nên để tâm suy 
nghĩ vớ vẩn khi ngồi trong lớp nghe Kinh. 
Đây cũng là cách Sư Phụ cho biết rằng, Ngài 
đang xem xét tôi đấy, nên tôi cũng thọ giáo 
được một bài học. 





Phương tiện thiện xảo 75 


Trong giai đoạn đầu làm một vị Tăng, tôi 
chỈỉ mới tập quen dần với việc ngày ăn một 
bữa. Nhưng thỉnh thoảng vào buổi sáng, tôi 
thường cảm thấy bụng đói kêu ột ột. Thế rồi 
một bữa sáng nọ, tôi tìm thấy một hộp bột 
cũ trong nhà bếp. Loại bột này là lúa mạch 
ngũ cốc, khi pha nước nóng vào thì sẽ đặc 
sệt lại. Tôi quyết định pha một ít uống cho 
đỡ đói. Thế rồi đến ngày hôm sau Sư Phụ 
kêu điện lại, câu đầu tiên Ngài hỏi là: 


- Hiện tình trạng ăn uống của chú ra sao 
rồi? 


Tôi nín câm! Có phải là Ngài đang hỏi 
thăm về tập quán, ngày ăn một bữa của tôi, 
hay là Ngài muốn ám chỉ về sự bất chánh - 
lén quậy bột uống chăng? Tôi lắp bắp, lẩm 
nhẩm trả lời, và xin hứa sẽ hàng phục bụng 
đói, ráng hết sức của mình quyết thực hành 
ngày ăn một bữa. Nay hồi tưởng lại, lúc đó 
Sư Phụ có thể lớn tiếng quở phạt tôi về tội 
bất chánh đó, nhưng tôi nghĩ vì lòng từ bi 
mà Ngài đã bỏ qua cho tôi. 


Trong các việc làm của chùa, mỗi khi tôi 
lầm lỗi, Sư Phụ sẽ nghiêm khắc mắng quổ 
và còn gặng hỏi, tra xét tôi nhiều lần. Nhưng 


76 Pháp Nhũ Thâm Ân 


cũng có lúc Ngài bỏ qua cho tôi. Tuy nhiên 
những lúc được buông tha, tôi cũng cảm nhận 
rằng, tôi như vừa thoát khỏi tai nạn qua đường 
tơ kẽ tóc. Rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ 
những sự dung tha không la rầy đó. 


Sư Phụ rất cứng rắn và nghiêm khắc trong 
phương pháp dạy dỗ của Ngài, nhưng cũng 
rất từ b¡ theo lối giản dị không kiểu cách. Sư 
Phụ lại có trí nhớ thật kỳ diệu về nhiều sự 
việc, từ những chuyện xa xưa cho đến những 
chi tiết nhỏ nhặt nhất. 


Tôi biết mình thường phạm lỗi và mang 
đây phiền não. Cho nên tôi muốn được sự 
chỉ dẫn, nhưng tôi đã không biết thưa hỏi ra 
sao? Là đệ tử của Sư Phụ, tôi giống như đứa 
trẻ đang bơi lội trong hồ, nhưng biết có người 
cha luôn ở gần bên trông nom, không để 
cho tôi bị chết đuối. Và cho đến ngày nay, 
tôi vẫn đặt lòng tin đó nơi Sư Phụ. Ngài 
giống như một người chăn trừu hiển lành, 
quả quyết không để bất cứ con trừu nào đi 
lạc vào nơi nguy hiểm cả. 

Một trong những khuyết điểm của tôi là 
học thuộc lòng những bài tụng của các thời 
khóa. Khi tôi xuất gia chưa được bao lâu, có 
một bữa sáng khi chúng tôi đang tụng mới 


Phương tiện thiện xảo 77 


nửa chừng thời công phu khuya thì Sư phụ 
gọi đến. Tôi trả lời điện thoại. Khi Sư phụ 
hỏi đang tụng tới đâu thì tôi trả lời ngay. 
Nhưng sau đó Ngài lại bảo tôi đọc 10 Hạnh 
Phổ Hiền bằng tiếng Hoa (một phần trong 
khóa công phu khuya). Tôi thật hoàn toàn 
không có chuẩn bị cho cuộc khảo thí này, 
dù chỉ là một bài thi nhỏ thôi. Tôi rỉ rả nặn 
ra từng chữ này, từng chữ nọ, nhưng Sư Phụ 
đã rất kiên nhẫn nhắc tuồng, giúp tôi bù 
lấp vào những chỗ không nhớ ra. Tôi như 


muốn rưng nước mắt. 


Đây, một vị thây đức độ, được bao ngàn 
người trên thế giới tôn kính, lại đang hiển 
hòa chỉ dẫn tôi đọc từng lời hạnh nguyện, 
mà đáng lẽ tôi phải thuộc lòng. Tôi cảm 
thấy mình không xứng đáng được sự quan 
tâm, yêu thương dịu dàng và_ lo lắng cho cái 
ngu dốt, tối dạ học chậm như tôi. 


Có một ngày Sư Phụ hỏi tôi về chuyện tôi 
đã gây sự với một người trong mấy tháng 
trước. Với sự rà đài đặc biệt của Ngài, Ngài 
đã biết hết, nhưng đã giữ đó để đợi đến 
đúng lúc, Ngài mới chỉ ra vấn đề của tôi. 
Lại một lần nữa, chỉ nói một ít lời thôi, mà 
Sư Phụ đã khiến tôi nhận biết được sự dại 


78 Pháp Nhũ Thâm Ân 


dột của mình. Tôi vẫn nhớ lời Sư Phụ nói: 
- Tại sao lại phải nổi giận hả! 


Giọng Ngài quá hiển lành và dịu dàng 
làm tôi muốn bật khóc. Ngay lúc ấy, tôi 
cảm thấy dù cho tôi có dùng lời lẽ gì sám 
hối đi nữa, cũng không bù đắp được tội nổi 
nóng của tôi. Khi Sư Phụ khui ra vấn đề, tôi 
tin chắc là mình sẽ bị một trận quở mắng to 
tiếng, nhưng với phương tiện dạy dỗ thông 
thường của Ngài đã làm tôi ngạc nhiên chẳng 
thể ngờ. Sư Phụ đã biết quá rõ con người tôi 
từ trong ra ngoài. 


Sư Phụ có nhiều phương pháp rất thích 
đáng trong việc giáo hóa chúng sanh. Và tôi 
là một trong những chúng sanh đã rất may 
mắn nhận được sự dạy dỗ nhẫn nại và từ bi 
của Ngài. Không có ngôn ngữ nào diễn tả 
hết lòng biết ơn Sư Phụ thâm sâu đã thâu 
nhận tôi làm đệ tử của Ngài. Trong thâm 
tâm, tôi tự biết Sư Phụ vẫn sẽ tiếp tục chỉ 

dẫn tôi. Tôi nguyện đời đời kiếp kiếp cầu 
bái Hòa Thượng Tuyên Hóa làm Sư Phụ. 


Phương tiện thiện xảo 79 


Ứng dụng Phật pháp 
vào đời sống 


Thích Hằng Thị 


Sư Phụ xem trọng nhất là mỗi chúng ta 
nên có bổn phận biết tự khắc khổ bản thân, 


quên mình để làm lợi ích cho người 


Mặc dầu tôi có nhân duyên xuất gia và tu 
học dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng nhưng 
chỉ ở chùa trong thời gian ngắn nên tôi không 
được học hỏi gì nhiều. Hôm nay tôi xin bàn 
luận về vài việc xảy ra rất tầm thường, nhưng 
lại biểu hiện sự nhẫn nại của Hòa Thượng 
trong khi giáo hóa chúng đệ tử. 


Nhớ có lần tôi thỉnh hỏi Hòa Thượng: 


- Sự Phụ! Con rất muốn sám hối với Sư 
Phụ, nhưng con biết con không thể làm được. 
Tại sao? Bởi vì con nghĩ rằng một người có 
đủ tư cách sám hối, nếu người đó thật thành 
tâm muốn sửa đổi lỗi lầm và sẽ không tái 
phạm sau khi đã sám hối. Nếu biết rằng con 
không thể không phạm lại lỗi cũ, tức con 
không đủ tư cách thỉnh cầu sám hối. Cho 


80_ Pháp Nhũ Thâm Ân 





nên mặc dù con rất muốn sám hối, nhưng 


con tự cảm thấy con không xứng đáng. 
Sư Phụ im lặng lắng nghe rồi nói: 


- Đó là lỗi của Sư Phụ đã không dạy dỗ 
con đàng hoàng. 


Nghe những lời này, tôi cảm thấy xấu hổ 
và hối hận vô cùng. Có thể nói là Hòa 
Thượng đã dạy bảo các đệ tử với lòng nhẫn 
nại quá mức. Sư Phụ thường tới lui các chùa 
chỉ nhánh, cũng như đối với từng đệ tử, Ngài 
đều quan tâm lo lắng như nhau. Vào những 
buổi tối, khi có lớp nghe kinh ở Diệu Ngữ 
Đường, Sư Phụ lúc nào cũng tới đó trước đại 
chúng. Thay vì tới nơi để ngồi vào Pháp tòa, 
nhưng Ngài đã không làm thế. Vậy Ngài 
làm gì? Ngài đứng ngay cửa lớp học. Dù là 
mùa đông lạnh giá, hay mùa hè nóng cháy 
ở Vạn Phật Thánh Thành, Sư Phụ đều đứng 
trước ngưỡng cửa nhìn chúng tôi từng người 
một, lần lượt vừa niệm Phật vừa bước vào 
Diệu Ngữ Đường. 


Khi tan lớp, Ngài đi ra trước hơn ai, rồi 
lại đứng trước ngạch cửa nhìn mỗi người 
bước ra, như tiễn đưa chúng tôi rời lớp vậy. 
Không ai biết là Sư Phụ tiếp tục đứng đó 


Ứng dụng Phật pháp vào đời sống 81 


cho đến bao lâu, vì Ngài là người cuối cùng 
rời khỏi nơi đó, sau khi hàng ngũ của chúng 
tôi khuất dạng. 


Mỗi lần sắp hàng đi nghe giảng kinh, 
chúng tôi có cảm giác vừa nôn nao thích 
thú, lại vừa rất lo sợ khi gặp Sư Phụ. Tại sao 
chúng tôi lại có những cảm giác mâu thuẫn 
như thế? Chúng tôi mong gặp Sư Phụ, vì giống 
như gặp được mặt cha mình. Dù không được 
thấy Sư Phụ mỗi ngày, nhưng chúng tôi biết 
là nếu Sư Phụ có mặt ở Vạn Phật Thánh 
Thành, Ngài nhất định sẽ đến tham gia với 
đại chúng trong buổi nghe kinh tối. 


Mặt khác, chúng tôi lại lo sợ, bởi vì tự 
biết chúng tôi chưa làm tròn bổn phận tu 
hành cũng như chưa điều phục được chính 
mình. Cho nên chúng tôi cảm thấy không 
có mặt mũi nào để đối diện với Sư Phụ. Đa 
số các đệ tử Ngài đều có sự mâu thuẫn này 


trong tâm. 


Hơn nữa, khi thật sự khiển trách chúng 
tôi, Ngài thường khuyến khích chúng tôi nên 
học theo gương các vị Thánh Hiền. Ngài 
đặc biệt tán thán Nhan Hồi (đệ tử của Khổng 
tử): 


82 Pháp Nhũ Thâm Ân 


- Các con biết không? Trong các bậc Thánh 
nhân, Nhan hồi quả thật là một vị hiển đức. 
Tại vì sao? Bởi vì ông không bao giờ tái phạm 
cái lỗi đã làm đến lần thứ hai. Đại Vũ cũng 
là một vị Thánh đức độ, vì hễ nghe có người 
làm chuyện thiện là ông liên cúi đầu bái 
phục người đó ngay. Tử Lộ cũng là người có 
đức hạnh, vì ông rất hoan hỷ khi có người 
chỉ ra lỗi của ông. 


Vì vậy Hòa Thượng rất muốn chúng ta 
học tập sửa đổi lấy mình và phải thành tâm 
chuyên cần trong mọi việc làm để chuyển 
ác thành thiện. Nói đến chuyện chuyên cần 
này, tôi nghĩ đến câu chuyện về Sư Phụ khi 
Ngài còn làm chú Sa Di. Chắc cũng có nhiều 
người đã biết chuyện này rồi, nhưng cũng 
không có hại gì, nếu nghe thêm lần nữa về 
việc làm gương mẫu của Sư Phụ. Điều quan 
trọng là khuyến khích chúng ta nên noi gương 
theo Ngài, mà ứng dụng vào đời sống hằng 
ngày. 


Lúc Sư Phụ còn làm Sa Di ở Đông bắc, 
Trung Quốc, dù mùa đông rét buốt khi tuyết 
rơi nhưng Ngài vẫn thức dậy thật sớm hơn 
mọi người, trước lúc kêng thức chúng. 


Ứng dụng Phật pháp vào đời sống 83 


Ngài dậy sớm để 
làm gì? Không phải 
Ngài thức sớm để 
dụng công tu tập 











cho riêng Ngài, mà 
để mau đi quét 





tuyết, dọn đường 
cho đại chúng được 
an toàn, không bị trượt té khi đi đến chánh 
điện. Ngài cũng lãnh phần đổ những thùng 











phân chứa trong các nhà vệ sinh. Một ngày 
nọ, Sư Phụ nói với các đệ tử rằng: 


- Nếu các vị biết tôi đã làm gì với hai 
bàn tay này thì tôi tin chắc rằng, các vị sẽ 
không dám ăn bữa cơm do tôi nấu hôm nay. 
Tôi đã dùng hai tay chùi rửa 30 thùng phân 
dơ bẩn, hôi thúi đây để nấu bữa cơm này 
đó, nên tôi tin chắc là chẳng ai dám ăn. 


Từ những chuyện nhỏ nhặt như thế, cho 
thấy Hòa Thượng dạy chúng ta rằng: Nhân 
cách cao thượng quan trọng hơn là có tài 
bàn luận về các triết lý tuyệt diệu cao xa. 
Việc mà Sư Phụ nhấn mạnh nhất là: chúng 
ta nên biết chịu khổ cực và quên mình để 
cứu giúp kẻ khác. 


84_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Đây cũng chính là tỉnh thần Phật giáo 
chân chánh của: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Chúng ta 
có thể học được những lý thuyết thâm sâu 
nhất, nhưng tốt hơn là nên hiểu biết thật sự 
và thi hành từng chút một vào trong đời sống 
của chính mình. Như thế tức là chúng ta 
thật biết cố gắng y giáo phụng hành. Đây 
là chút kinh nghiệm của tôi từ những năm 
qua, nay xin chia sẻ với mọi người. Hy vọng 
chúng ta hãy tự thúc liễm thân tâm mình rồi 
áp dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày, 
dù chỉ thực hành với một lời hay một câu 
mà Sư Phụ đã dạy dỗ chúng ta. 





Ứng dụng Phật pháp vào đời sống 85 


Mãi Mãi Tri Ấn 


Vương Tuấn Bang. 


Hòa Thượng hoằng pháp tại Rochester, 
New York, ngày 11/93 


Tôi được sanh ra trong một gia đình Phật 
giáo. Cha tôi là Quả Khánh, đã ăn chay 
trường mấy chục năm và là một Phật tử thuần 
thành. Cho nên khi tôi trưởng thành, cũng 
được hấp thụ ít nhiều về văn hóa Phật giáo. 
Hơn mười năm trước, tôi tình cờ đọc được 
cuốn Mây Không (Empty Cloud), nói về tiểu 
sử lúc sanh thời của Lão Hòa Thượng Hư 
Vân. Tôi vô cùng cảm phục đức hạnh và sự 
tu hành của vị cao Tăng này. Phần nội dung 
cuốn sách có để cập đến Hòa Thượng Độ 
Luân, cũng khiến tôi có ấn tượng sâu sắc về 
Ngài. Đó là sự bắt đầu gieo duyên lành của 
tôi với Hòa Thượng. 

Nhiều năm sau, có một ngày chú tôi, 
Vương Kim Bình hỏi cha tôi có biết Hòa 
Thượng Tuyên Hóa ở nước Mỹ không. Mặc 
dù cha tôi tin Phật đã lâu năm, nhưng đa số 


86 Pháp Nhũ Thâm Ân 


ông đều đi chùa ở Đài Loan. Vì thế ông 
không nghe nói về Hòa Thượng, nên nói là 
không biết vị Hòa Thượng này. Sau đó chú 
tôi mới kể cho cha tôi nghe về nhân duyên 
của ông với Hòa Thượng. 


Chú kể lại rằng: Có một người phạm Luật 
Giao Dịch Chứng Khoán ở Đài Loan bèn 
đến Mỹ thỉnh hỏi Hòa Thượng cách giải quyết 
sự khó khăn đó. Hòa Thượng bảo ông về 
Đài Loan tìm một vị Đại Biểu Lập Pháp tên 
Vương Kim Bình, thì sẽ được giúp. Tuy nhiên 
ông này chỉ biết một vị Đại Biểu Hội Đồng 
Quốc Gia là Vương Trung Bình và không hề 
biết gì về Vương Kim Bình. Cho nên ông hỏi 
Hòa Thượng thêm một lần nữa: 


- Hòa Thượng, ý Ngài nói là Vương Kim 
Bình, chớ không phải Vương Trung Bình, 
phải không: 


Nhưng Hòa Thượng nhất định nói là Đại 
Biểu Lập Pháp Vương Kim Bình. 


Sau đó người này cấp tốc trở về Đài Loan 
để tìm chú tôi. Ông nói cho chú tôi nghe 
nguyên nhân tự sự, rồi sau đó không lâu, 
vấn đề được giải quyết êm xuôi. Trước sự 
việc này, chú tôi và Sư Phụ đã chưa từng 


Mãi Mãi TriẦn 87 


gặp nhau. Ai lại đoán được rằng Sư Phụ ở 
Mỹ xa xôi, mà Ngài lại nói rành cả tên họ 
của chú tôi ở tận Đài Loan để cho người đi 


tìm. 


Năm 1988 Hòa Thượng đến Đài Loan 
hoằng Pháp. Cha và chú tôi bàn với nhau 
tìm cơ hội đến bái kiến Hòa Thượng. Cha 
tôi nói về việc ông có một tòa biệt thự ở 
Lục Qui, Cao Hùng và muốn cúng dường Sư 
Phụ làm đạo tràng. Sư Phụ cười nói: Tốt lắm! 


Sau đó Sư Phụ cùng đoàn hoằng Pháp đến 
Lục Qui và đặt tên tòa biệt thự đó là Phật 
Học Viện. Cả gia đình chúng tôi gồm bốn 
người, đều quy y với Sư Phụ và trở thành đệ 
tử tại gia của Hòa Thượng Độ Luân. Đó là 
những nhân duyên đã khéo phù hợp xảy ra 
thật khó ngờ được. 


Hai năm sau, tức là 1990, cả gia đình tôi 
di dân đến Mỹ và định cư tại thành phố 
Rochester, gần biên giới Canada và New 
York. Chỉ có số ít người Hoa sống ở vùng 
này, và hầu hết họ lại là đạo Tin Lành. Cho 
nên nơi này rất ít có cơ hội được nghe Phật 
Pháp. Mặc dù tôi đã nhiều lần thăm viếng 


các chùa vùng lân cận, và cố gắng sắp xếp 


88 Pháp Nhũ Thâm Ân 


thỉnh mời Pháp sư tới Rochester, để tổ chức 
thành một giảng đường Phật học, hầu kết 
Pháp duyên với dân ở đây, nhưng tôi đành 
bó tay bỏ cuộc. Mãi đến năm 1993, khi cha 
tôi du lịch đến Rochester chơi và để nghị: 
“Tại sao con không đi tìm Sư Phụ?“ Nhưng 
khi nghĩ đến chuyện đường xá xa xôi, mệt 
nhọc với lộ trình từ Tây qua Đông, không 
biết Sư Phụ có tới được không? Rồi tôi lại 
nghĩ: Tại sao không thử xem? Nhưng tôi thật 
không hy vọng øì. 


Khi tôi liên lạc với Sư Phụ qua điện thoại, 
thì Ngài ưng thuận đến nơi. Để thỏa lòng 
mong ước của một số ít đệ tử muốn nghe 
Phật Pháp, Hòa Thượng đã không quản ngại, 
tự nguyện di lộ trình xa từ Tây qua Đông. 
Tôi cảm động vô cùng với tỉnh thần xả thân 
vì Pháp của Ngài. Tôi nghĩ tôi quả thật là 
có phước, và Đệ tử vùng Rochester cũng có 
phước biết baol 


Sau đó Pháp hội chánh thức được tổ chức 
vào tháng 9, và chúng tôi bắt đầu hoạch 
định cho nhiều chương trình sinh hoạt. Có 
nhiều bạn hữu và hàng xóm quanh vùng tự 
nguyện đến làm công quả. Chúng tôi thảo 
luận từ các phương diện trang trí chánh điện, 


Mãi Mãi Tri Ân 89 


vấn để giao thông đưa rước, nơi chốn nghỉ 
ngơi, đến việc thỉnh Pháp, quy y v.v.... cố 
gắng làm cho mọi việc được tốt đẹp. 


Có điều khiến tôi áy náy là người Hoa ở 
Rochester này không nhiều, tôi lo là không 
có người đến nghe Pháp và như thế sẽ phụ 
lòng Hòa Thượng, nhưng cha tôi nói: 


- Tâm thành tất linh, nếu con thành tâm, 
mọi việc sẽ tốt đẹp. Một khi con thật lòng 
trong việc tổ chức cho Pháp hội được tươm 
tất, thì Long Thiên Hộ Pháp nhất định sẽ 
giúp con kêu gọi người đến. 


Thật quả không sai, Pháp hội hôm ấy có 
khoảng 3 đến 4 trăm người đến tham dự. 
Đây là chuyện hiếm lạ để có một Pháp hội 
trang nghiêm như vậy tại Rochester. Oai lực 
Phật Pháp thật là 
nhiệm mẫu vô lượng, 
vô biên không thể 
lường hội được! 





90 Pháp Nhũ Thâm Ân 





Vào ngày 6 tháng 11, Pháp hội được chánh 
thức cử hành ở câu lạc bộ Wild Wood. Sau 
khi chín đệ tử theo nghi thức thỉnh Pháp 
xong, Sư Phụ bắt đầu giảng Pháp với chủ đề 
“Phật học và giáo dục”. Vì có một số người 
Mỹ tới nghe, nên chúng tôi cũng sắp đặt 
cho người thông dịch sang tiếng Anh rất lưu 
loát và kết quả rất mỹ mãn. Sau khi giảng 
xong, Sư Phụ dành thời gian cho mọi người 
trong hội trường được phát biểu nghi vấn. 
Đến 9 giờ rưỡi tối Pháp hội mới kết thúc. 
Tuy vậy, Sư Phụ vẫn nhìn quanh đại chúng 
với cặp mắt sáng ngời, không lộ vẻ mỏi mệt 
chút nào. Tôi lại càng xúc động hơn, sau khi 
biết được Sư Phụ đã bất kể về bịnh tình của 
Ngài để đến đây. 


Sáng sớm hôm sau, Sư Phụ lặng lẽ đến 
nhà thương khám bệnh. Khi trở về từ bệnh 
viện, Ngài đến hội trường ngay để chủ trì 
buổi lễ quy y cùng chúc nguyện phước lành. 
Ngày đó có hơn một trăm người đến quy y. 
Sư Phụ đã không nghỉ ngơi một giây phút 
nào. Mặc dù Pháp hội đã kết thúc, nhưng 
tín chúng vẫn còn thỉnh câu Sư Phụ chúc 
phước, hoặc giải đáp cho những mối nghi 
ngờ. Hòa Thượng nhất nhất đều mãn nguyện 


Mãi Mãi Tri Ân 91 


họ. Ngài đã không chút lộ vẻ gì là mệt nhọc 
hay thiếu nhẫn nại. Mọi người đều thưởng 
thức những câu giải đáp một cách chí lý với 
đầy đủ pháp trí và khôi hài thật đáng chú ý 
của Hòa Thượng. 


Pháp hội được kết thúc vào lúc 4 giờ 
chiều, trong khi mọi người ra về Pháp hỷ 
sung mãn. Hòa Thượng với tỉnh thần Bồ tát, 
vì lợi ích chúng sanh, đã không màng đến 
bản thân đang mang bệnh, chúng tôi thật là 


cảm động vô cùng! 


Sau ba ngày, Pháp hội được chấm dứt, 
nên ngày 9 tháng 11, Hòa Thượng đáp máy 
bay trở về Washington D.C. Vì để tiết kiệm 
ngân khoản, Ngài chọn cách ngồi xe một 
tiếng đến Buffalo, để đi chuyến bay địa 
phương nhỏ hơn, với giá rẻ hơn. Đức tính, 
ân cần, tiết kiệm và giản dị của Ngài, thật 
khiến tôi cảm thấy rất hổ thẹn về tự bản 


thân mình. 


Mặc dù Hòa Thượng tới Rochester hoằng 
Pháp chỉ có ba ngày, nhưng tôi có diễm 
phúc được kê cận làm thị giả, cũng như được 
tiếp nhận lời dạy dỗ riêng biệt của Ngài 
trong khoảng thời gian đó. Cho tới hôm nay, 


92_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


tôi vẫn còn nhớ rõ những lời dạy dỗ của 
Ngài và không dám lãng quên. Tuy Hòa 
Thượng đã viên tịch vào năm 1995 tại Los 
Angeles, nhưng tôi chỉ phụng thừa lời dạy 
của Ngài và cẩn thận tuân theo Lục Đại 
Tông Chỉ: không tranh, không tham, không 
cầu, không ích kỹ, không tự lợi, không nói 
dối. Tôi dùng những tông chỉ này để tự 
khuyến khích chính mình dũng mãnh tỉnh 
tấn trên đường Bồ Đề. Có như vậy tôi mới 
có thể báo đáp công đức ân sư trong muôn 


S9 y 349'I|f 





Mãi Mãi Tri Ân 93 


Hãy cố gắng hết sức mình! 


Helen Woo 


Được theo học với Sư Phụ, bất luận dù 
chỉ là những lời nói rất đơn giản của Ngài, 
nhưng nếu chúng ta có thể phi nhớ và thực 
hành, thì sẽ được lợi lạc vô cùng. 


Trong những năm trước đây, khi tôi theo 
Sư Phụ học Phật, có rất nhiều người Mỹ và 
người không biết tiếng Hoa cũng muốn thân 
cận Ngài. Cho nên mỗi khi họ có nghi vấn 
øì, tôi đều giúp họ thông dịch. Mỗi khi chấm 
dứt cuộc đàm luận, Sư Phụ luôn luôn nói 
một câu bằng tiếng Anh “Try your best” (Hãy 
cố gắng hết sức mình). 


Tôi luôn ghi khắc lời này trong tâm, như 
con dấu ấn, khắc sâu vào tận tâm não tôi. 
Mỗi khi làm việc gì, tôi đều nhớ đến câu 
“Try your best!“ này, nên nó có công dụng 
giúp tôi rất mạnh mẽ. Những lời này như 
khích lệ tôi mỗi khi tôi gặp nghịch cảnh 
khó khăn. Đó là những lời vàng ngọc giúp 
tôi sửa đổi, từ sai quấy biết quay về tốt lành, 
cũng như khiến tôi có đủ năng lực, để trở 


94 Pháp Nhũ Thâm Ân 


thành con người hữu dụng thật sự trong cuộc 
đời này. 


Trước khi gặp Sư Phụ, với lối sống của 
tôi, đã khiến tôi có cảm tưởng mình là một 
phần tử vô ích trong xã hội, vì tôi vốn là kẻ 
nghịch ngợm cứng đầu, chỉ biết hưởng thụ 
cho riêng mình. Tôi tới Mỹ lúc 15 tuổi, bởi 
vậy từ lâu rồi tôi đã không được thấm nhuần 
các tập tục cổ truyền của Trung Hoa. Tôi 
lập gia đình ngay sau khi tốt nghiệp Đại 
học. Với đồng lương bác sĩ của chồng, kể 
cũng đã quá đây đủ về tài chánh cho sinh 
hoạt trong gia đình tôi. Bởi vậy nên tôi lạm 
dụng cả thời gian vào các cuộc ăn chơi: 
khiêu vũ, ca hát, đóng nhạc kịch Tàu, đánh 
bạc, rượu chè. Tôi chìm đắm trong các cuộc 
vui như thế và sống một cuộc đời hôn trầm 
điên đảo cả ngày lẫn 
đêm. Tóm lại, đời tôi 
lúc bấy giờ hầu như 
không có ý nghĩa gì. 
Tôi cũng chẳng làm 
việc chi, ngoại trừ 
chuyện nuôi dưỡng 

hai đứa con. 








Hãy cố gắng hết sức mình! 95 


Sau cái chết của cha tôi năm 1969, tôi 
bắt đầu suy nghĩ: “Ông không thể mất đi chỉ 
bởi vì thân xác ông không còn. Vậy thần 
hồn của ông đã đi về đâu? Tôi cũng muốn 
biết tại sao tôi đến thế gian này và trong 
tương lai tôi sẽ đi về đâu? Tôi có rất nhiều 
nghi vấn về những vấn đề như vậy, nhưng 
tôi biết giáo lý đạo Tin Lành lại không thể 
trả lời được. Rồi tôi bắt đầu tìm kiếm sự giải 
đáp. Tôi chợt có ý nghĩ rằng, Phật giáo có 
lẽ sẽ giải đáp được những thắc mắc của tôi. 
Phật giáo nhất định sẽ có những đạo lý thâm 
diệu. 


Tuy nhiên, lúc đó (khoảng năm 1970) 
không có chùa chiền gì ở miễn nam Ca-li 
cả, tôi cũng chẳng quen biết một Phật tử 
nào. Cho nên Phật giáo xem như không tôn 
tại trong đời sống sinh hoạt của tôi. 


Trong tình cảnh đó, tôi bắt đầu cuộc truy 
tâm về chân lý của Phật giáo. Lúc mới được 
nghe những điều căn bản của đạo Phật, tôi 
vui mừng khôn xiết. Phật Pháp cao cả như 
vậy, thì mỗi người chúng ta đều có thể sẽ 
thành Phật. Vĩ đại quá! Thì ra tất cả chúng 
ta đều là một thể và vạn vật vốn đồng một 
thể như nhau. Nhưng chỉ vì chúng ta vô minh, 


96 Pháp Nhũ Thâm Ân 


lại thêm ba độc tham, sân, si nên mới bị 
luân hồi trong sáu nẻo, chịu biết bao nhiêu 
là khổ sở. 


Thế mới biết là tôi cần phải có một vị 
thầy chân chánh. Vì không biết Sư Phụ đang 
ở San Francisco, nên vào năm 1976, tôi cùng 
mấy người bạn đi Đài Loan để quy y với 
Hòa Thượng Quảng Khâm. Sau khi trở về 
Mỹ, tôi mới rõ rằng, “tưởng như xa tít tận 
chân trời, mà thật ra là ngay trước mắt.” Về 
sau do bạn bè giới thiệu, tôi được biết Sư 
Phụ, một vị cao tăng đang ở ngay tại San 
Francisco. Tôi nghĩ mình thật may mắn, đây 
nhất định là nhờ kiếp trước tôi đã có trồng 
chút căn lành rồi. 


Tôi vội vàng quyết định đi quy y với Hòa 
Thượng. Sau khi bàn luận với các bạn, thì 
số người muốn quy y lại tăng lên khoảng 
hơn cả mười vị. Chúng tôi dự định sẽ đi 
máy bay, nhưng thấy số người ngày càng 
đông hơn, nên chúng tôi quyết định mướn 
xe buýt. Nhưng cũng vẫn không đủ chỗ, vì 
số người cứ tiếp tục gia tăng. Vậy phải làm 
sao đây? Chúng tôi lại không quen biết Sư 
Phụ qua tính cách cá nhân, nên phải nhờ 
đến người bạn đã giới thiệu Sư Phụ với chúng 


Hãy cố gắng hết sức mình! 97 


tôi. Lẽ ra nếu muốn quy y thì phải tìm đến 
nơi Ngài, chớ làm sao mà có thể xin thỉnh 
Ngài đến chỗ của chúng tôi được? Bởi vì 
hiện có quá nhiều người, nên sau đó chúng 
tôi buộc phải thỉnh mời Sư Phụ. Nhưng Sư 
Phụ rất từ bi, liên đáp ứng, nhận lời ngay. 
Tôi lập tức mướn một hội trường lớn ở South 
Pasadena Modonic Hall, California và còn 
làm một tấm biểu ngữ lớn, hoan nghinh tiếp 
đón Sư Phụ cùng các đệ tử của Ngài ở phi 
trường. Sư Phụ tỏ vẻ rất trịnh trọng về việc 
này và Ngài cũng đã dẫn theo một số đệ tử. 
Hơn nữa, Ngài cũng còn đem theo rất nhiều 
kinh sách, gồm cả tiếng Hoa và tiếng Anh. 
Tôi chưa từng gặp Sư Phụ, cũng chưa bao 
giờ tổ chức các Phật sự như vây. Tuy là lần 
đầu tiên, nhưng chúng tôi vẫn phải nỗ lực 
làm cho chu đáo. 


Nghi thức buổi lễ quy y hôm đó rất là 
trang nghiêm. Trong số người tham dự, già 
nhất là đã hơn 80 tuổi và trẻ nhất là một em 
bé. Mọi việc đều hoàn toàn tốt đẹp. Ngày 
đó vì quá bận nên tôi không có dịp nhìn kỹ 
Sư phụ. Đến sáng hôm sau, khi tôi thức dậy 
thì Sư phụ đã ngồi trong phòng khách của 
tôi. Tôi bước tới gần và quỳ xuống trước 


98 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Ngài, rồi nhìn Ngài thật kỹ. Bỗng nhiên tôi 
bật khóc nức nở. Tôi cảm động xót xa tận 
đáy lòng và bắt đầu khóc lớn, “Hu.. Hu....!” 
Tâm tôi hòa lẫn cả vạn nỗi đau buồn cùng 
vui sướng, khó mà diễn tả được các nỗi buồn 


vui lẫn lộn này. 


Tôi khóc thật lâu, Sư phụ rất từ bi và dịu 
dàng bảo tôi. 


- Con nay đã về nhà rồi! 
Rồi ngài hỏi: 

- Con họ gì? 

- Con họ Từ 

- Con từ đâu đến? 

- Con từ San Francisco đến. 
- Cha con tên gì? 


Tôi nói tên cha cho Ngài nghe. AT Thì ra 
Sư phụ và cha tôi đã từng là bạn tốt với 
nhau! Cha tôi vốn rất chú ý đến nên văn 
hóa Trung Hoa. Cho nên sau khi Sư Phụ đến 
Mỹ, thì hai người đã trở thành bạn hữu với 
nhau. Bởi tôi lập gia đình và dời về Los An- 
øeles, nên cơ duyên chưa thành thục cho tôi 
có dịp gặp Sư Phụ lúc đó. 


Hãy cố gắng hết sức mình! 99 


Thật ra, cha tôi đã quen biết Sư Phụ từ 
năm 1962. Và tôi phải đợi đến lúc sau khi 
cha tôi mất (1976), mới biết được Sư Phụ và 
quy y với Ngài. 


Sau phần quy y, Sư Phụ truyền ngũ giới 
cho chúng tôi, nhưng lúc đó tôi còn hút thuốc 
và uống rượu. Sư Phụ nói: 


- Qui y rồi, con không nên hút thuốc nữa. 
Bồ Tát không thích người hút thuốc. Nếu 
con hút thuốc, thì Bồ Tát bỏ đi xa vì mùi 
khói thuốc đó. 


Vì vậy tôi bỏ hút thuốc. Việc cai thuốc lá 
thì chẳng có chi là lớn lao đối với tôi, vì tôi 
đã không hề thích thuốc lá. Tôi chỉ hút theo 
đám bạn trong lúc đánh bài. Tuy nhiên cai 
rượu là việc rất khó cho tôi, bởi vì tôi đã 
thích uống rượu từ lúc còn trẻ. Chồng tôi rất 
lo sợ là sẽ có ngày tôi trở thành kẻ nghiện 
rượu. Cho nên tôi thường nói với chồng rằng: 

- Anh phải nên biết ơn và hiếu kính Sư 
Phụ, bởi vì Sư Phụ đã cứu mạng cả hai chúng 
ta đó. Nếu Sư phụ đã không biến đổi em 
thành người “chánh nghĩa”, thì cả sanh mạng 
và gia đình chúng ta có lẽ đã không còn rồi. 


Cho nên chồng tôi luôn mang ơn Sư Phụ. 


100 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Chồng tôi vốn là đạo công giáo, nhưng bây 
giờ anh ta cũng là đệ tử của Sư Phụ. 


Sau đó tôi tự nghĩ: Nếu như tôi bỏ được 
rượu thì tôi mới thật sự bắt đầu làm lại cuộc 
đời mới. Thế là sau khi quy y không lâu, tôi 
liên cai rượu và thuốc lá. Chồng tôi kinh 
ngạc vô cùng vì đã không ngờ là như vậy. 
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu sửa đổi mình. Việc 
sửa đổi những tập khí xấu của tôi thì không 
dễ chút nào. Nhưng tôi luôn ghi nhớ lời Sư 
Phụ: “Hãy cố gắng hết sức mình!” (Try your 
best!) Rồi từ đó, tôi không bao giờ đi ca hát, 
nhảy đầm, uống rượu nữa. Dân dần tôi không 
còn đi chơi với các bạn cũ. Tôi cũng cố 
gắng ảnh hưởng họ bằng cách khuyến khích 
họ tập ăn chay. Nhiều người bạn mà tôi 
thường giao du lúc trước, nay cũng trở thành 
Phật tử. Bởi vì họ tới Mỹ từ những hoàn 
cảnh khác nhau, nên tôi chỉ có thể ảnh 
hưởng họ bằng cách tự thay đổi tánh nết, 
phẩm hạnh của chính mình. 


Tuy nhiên tôi vẫn chưa hoàn toàn chuyển 
qua ăn chay trường. Những lúc đến Vạn Phật 
Thánh Thành, sau mỗi buổi trưa tôi vẫn còn 
lén ra ngoài ăn gà chiên. Vậy làm sao mà 
tôi lại trở thành người ăn chay trường? 


Hãy cố gắng hết sức mình! 101 


Nguyên là, ngay khi Sư Phụ vừa mua một 
ngôi nhà thờ cũ ở đường số 6, Ngài định bắt 
đầu sẽ sửa thành ngôi chùa. Cũng đúng là 
lúc sau “Vụ án tàn sát tại quán Kim Long” 
của đảng thanh niên người Hoa, tức đảng 
Hoa Thanh. Ở phố Tàu lúc nào cũng có các 
băng đảng tranh chấp với nhau. Thế là hai 
băng đẳng lớn là Hoa Thanh và Joe Boys đã 
khai chiến bắn nhau trong nhà hàng Kim 
Long, giết chết rất nhiều người. 


Chuyện này đã tạo thành nguồn tin lớn 
trên thế giới. Kinh tế ở phố Tàu luôn lệ thuộc 
vào du khách, nhưng với tin tức này, toàn 
cả khu phố Tàu ở San Francisco đột nhiên 
biến thành khu phố ma, vì chẳng ai dám lai 
vãng đến khu vực này. Mọi người đều biết 
chắc là Đảng Hoa Thanh sẽ phản kích lại, 
nhưng đều không biết là sẽ xảy ra lúc nào 
thôi. 


VỊ chúa đẳng Hoa Thanh lúc đó, nay đã 
là đệ tử của Sư phụ. Vào một ngày nọ, trong 
khi họ đi lùng kiếm vũ khí, thì đến khu vực 
gần Vạn Phật Thánh Thành. Ngày đó Vạn 
Phật đang tổ chức Pháp hội và có rất nhiều 
người Hoa tham dự. Lúc đó, tôi có nhiệm vụ 





trong ban tiếp tân ở trước cổng. Khi thấy 


102 Pháp Nhũ Thâm Ân 


một đám thanh niên trẻ tuổi, tôi rất nhiệt 
tâm chào đón và hướng dẫn họ vào Vạn 
Phật Thánh Thành để tham gia Pháp hội. 
Khi đó Sư Phụ đang làm lễ quy y. Tôi không 
biết họ là ai, nhưng khi họ nói là muốn tìm 
Sư Phụ, tôi rất vui mừng, nghĩ: Họ ở lứa tuổi 
trẻ như vậy mà đã muốn học Phật Pháp và 
quy y Sư Phụ rồi. 


Khi Sư phụ thấy họ, Ngài bèn hỏi tôi: 
- Con có biết chúng nó là ai không? 
- Dạ không biết. 


Đến lúc họ thỉnh cầu quy y với Sư Phụ, 
Sư phụ nghiêm sắc mặt hỏi: 


- Tôi sẽ nhận lời thỉnh câu, nhưng các 
chú từ nay trở đi có thể không đi giết người, 
trộm cắp, cướp đoạt được không? 


Trong khi đó tôi thắc mắc không biết tại 
sao Sư phụ lại cứ hỏi đám thanh niên này 
nhiều lần như vậy. Tất cả đều trả lời là: 
Được. Và Sư phụ cho phép họ quy y. Sau khi 
đám thanh niên đã ra về, Sư phụ mới bảo 


tÔI: 


- Tụi nó là người thuộc đẳng Hoa Thanh. 


Hãy cố gắng hết sức mình! 103 


Sư Phụ biết hết! Nhưng tôi lại không biết 
chi và vì vô minh, nên tôi mới dẫn họ đến 


gặp Ngài. 


Thật vậy, nhân vì sự kiện này, Sư phụ 
không những đã cải biến cuộc đời họ, mà 
Ngài còn cứu giúp cả cộng đồng Hoa Kiểu ở 
phố Tàu, San Francisco. Sau cuộc “Án tàn 
sát ở quán Kim Long”, khu phố Tàu lâm vào 
tình cảnh khó khăn. Vì nếu mọi người vẫn 
tiếp tục tránh xa, không dám tới gần phố 
Tàu, thì có lẽ ở đó sẽ không còn buôn bán 
làm ăn được gì. 


Sau khi các hội viên đẳng Hoa Thanh quy 
y với Sư Phụ, họ bèn cải tà qui chánh, nên 
không còn những trận đổ máu hay đấu súng 
nhau nữa. Phố Tàu dần dần hưng thịnh trở 
lại, nhưng rất ít người 
biết được, chuyện gì đã 
xảy ra. Sau đó các 
thành phần trong đẳng 
Hoa Thanh còn tới chùa 
Kim Sơn giúp đỡ rất 





nhiều việc. 


Khi đó nhân lúc Vạn Phật Thánh Thành 
đang xây cổng Tam Quan, nên họ cũng phụ 
trách công tác này. Sau đó họ lại đến đường 


104_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


số 6 để phụ giúp tu sửa ngôi nhà thờ cũ. Khi 
tôi và Quả Cao đem cơm cho họ, tôi mới 
phát giác là đám thanh niên đảng Hoa Thanh 
này đều ăn chay cả. Tôi cảm thấy rất là xấu 
hổ và tâm tư xao động. Bởi vì tôi đã theo Sư 
phụ nhiều năm, nên đối với họ tôi như là 
bậc đại sư tỷ, vậy mà tôi vẫn chưa hoàn 
toàn ăn chay trường. Vào một đêm, tôi bỗng 
giựt mình thức giấc, nghe tựa hồ như tự mình 
hoặc là Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng: 


- Con ăn chưa đủ sao‡£ 


Tôi vội vàng đến phòng thờ Phật và cầu 
nguyện với Bồ Tát. Rất ít khi nào tôi cầu với 
Bồ Tát. Ngay cả lúc tôi bị bệnh nặng hay bị 
đau đớn, tôi vẫn nghĩ đó đều là những nghiệp 
chướng mà tôi phải nhẫn chịu. Nhưng đây 
là lần đầu tiên tôi cầu xin sự cứu độ của Bồ 
Tát Quán Thế Âm. Tôi cầu Ngài giúp tôi đủ 
quyết tâm để chuyển qua ăn chay trường. 
Sáng hôm sau, tôi nói với chồng tôi là kể từ 
nay tôi sẽ ăn chay. Nhưng ông chồng tôi 
vẫn không tin mà nói “Ý em nói là bữa nay 
em sẽ ăn chay thì phải!” Đó cũng chính là 
ngày 2/1/83, Kim Luân Tự (chi nhánh Vạn 
Phật Thánh Thành) chánh thức làm lễ khai 


quang. 


Hãy cố gắng hết sức mình! 105 


Từ đó trở đi, tôi bắt đầu lạy Vạn Phật 
Sám ở nhà vào mỗi sáng, thành tâm sám 
hối các nghiệp ác mà tôi đã tạo ra từ kiếp 
trước. Điều khó sửa đổi nhất là tánh tình 
nóng nảy của tôi. Mỗi tháng Sư Phụ đều 
đến chùa Kim Luân ở Los Angeles_ thuyết 
Pháp, Sư Phụ thường hỏi tôi: 


- Con có còn nóng giận không: 


Đến nay tôi vẫn cố gắng hết sức để sửa 
đổi tật xấu này. 


Sư Phụ dạy chúng ta nên sửa đổi từ trong 
tâm, chớ không phải tìm cầu ở bên ngoài. 
Nếu như ngay cả nhân cách làm người cũng 
còn không xong, thì làm sao có thể thành 
Phật được? Cho nên chúng ta phải xem xét 
tánh nết hành động của mình trong cuộc 
sống hằng ngày. Phải luôn luôn cảnh giác 
và tự hỏi: Đây có phải là điều mà người 
Phật tử nên làm không? Chúng ta có phải là 
đệ tử của Sư Phụ không: Chúng ta có thật sự 
tuân theo Lục Đại Tông Chỉ: không tranh, 
không tham, không cầu, không ích kỷ, không 
tự lợi và không nói dối chưa? 


Sư Phụ một đời đã chịu cực khổ nhọc nhằn, 
đều là muốn cảm hóa chúng sanh, khiến 


106 Pháp Nhũ Thâm Ân 


cho chúng ta thoát khổ được an lạc. Bởi vậy 
chúng ta không nên cô phụ nỗi khổ tâm của 
Ngài. Chúng ta nên cố gắng tận lực! (Try 
your best!) Với đức độ cao dày cùng lòng từ 
bi, Ngài mới có thể cảm hóa được hằng hà 
vô số chúng sanh như chúng ta. Vì vậy chúng 
ta nên phát tâm chân thật và tỉnh tấn tu 
tập, như thế mới không phụ lòng kỳ vọng 
của Ngài ở chúng ta. Và chúng ta hãy nên 
phát huy hoằng dương chánh pháp rộng rãi 
với tỉnh thần quảng đại của Ngài mới xứng 
đáng là người Phật tử. 


) 
® Lời ban biên tập: 


Mỗi lần tới buổi giảng kinh ở Vạn Phật 
Thánh Thành, thì cổng thành được khóa lại. 
Lễ đản sanh Bồ Tát Quán Thế Âm vào ngày 
19 âm lịch năm 1974, khoảng 1 giờ trưa, Sư 
Phụ thuyết giảng “Phẩm Phổ Môn” ở chánh 
điện. Tại chánh điện vì không có cửa sổ, 
nên không cách nào nhìn xa ra tới cổng Tam 
quan được. Lúc đó Sư Phụ chưa rời khỏi Pháp 
tòa, mà đột nhiên Ngài bảo Thầy Hằng Lai 


2 hd ` ` Z5 
ra mở cổng thành và nói: 


Hãy cố gắng hết sức mình! 107 


- Có cả hơn 10 người đang đợi ngoài cổng 
đã lâu, chú hãy mau ra mở cổng cho họ vào 
đi. 

Thầy Hằng Lai nghe thế, lúc đầu chẳng 
lấy làm tin, nhưng khi thầy mở cổng, thì 
quả nhiên thấy có hơn 10 thanh niên đã đợi 
bên ngoài hơn cả tiếng đồng hồ rồi. 


Cư Sĩ Quả Tướng (Helen Woo) hướng dẫn 
họ vào chánh điện thắp hương và khuyên 
họ nên quy y Tam Bảo. Mặc dù trước đây Sư 
Phụ chưa từng gặp những thanh niên này, 
nhưng chỉ thoáng nhìn qua là Ngài đã biết 
họ là ai rồi. Cho nên lời đầu tiên Ngài nói 
với họ là: 

“Nếu các chú muốn quy y, thì phải không 
được giết người, phóng hỏa, trộm cướp, tà 


dâm hay uống rượu.” 


Mọi người trong Pháp hội đều im thin thít, 
không biết tại sao Sư phụ lại nói như vậy, 
mà cũng không ai dám hỏi các thanh niên 
đã từng làm qua những gì? Rồi Sư phụ lập 
tức gạn hỏi: 

- Ai là Đại ca, đưa tay lên! 


Chúa Đảng Hoa Thanh liền đưa tay lên. 


108 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Sau khi quy y không lâu, một số thành 
viên trong băng này làm loạn và muốn trở 
lại hành nghề cũ. Nhưng ngay đêm đó, tám 
người trong bọn họ đều nằm mơ giống nhau. 
Trong giấc mơ họ đều thấy Hòa Thượng hiện 
ra trước mặt và cấm họ không được tiếp tục 
làm ác. Hôm sau, khi thức dậy, họ kể lại 
cho nhau nghe về những giấc mơ của mình. 
Rồi từ đó chẳng người nào dám làm chuyện 
xấu xa nữa. Mà ngược lại là họ còn biết bù 
đắp tội xưa, sửa đổi làm người mới và trở 
thành Phật tử rất nhiệt tâm. 


Thật ra, khó mà cảm hóa được người xấu 
ác. Nếu Sư phụ không phải là một vị chân 
tu với đức độ cao thâm thì khó có thể hóa 


độ được những thanh niên này! 





Hãy cố gắng hết sức mình! 109 


Thiện Trí Thức dạy bảo tôi 


Thích Hằng Thật (Quả Chân) 





Có rất nhiều đệ tử của Sư Phụ đã từng 
được thọ nhận sự dạy dỗ của Ngài, nên họ 
biết rõ về các kinh nghiệm sống động, khi 
được thân cận vị Thiện Tri Thức. Nhưng cũng 
có nhiều đệ tử không có cơ hội này, họ chỉ 
biết Sư Phụ qua sách vở hoặc nghe được 
danh tiếng của Ngài thôi. Trách mắng có lẽ 
là trạng huống làm cho người ta dễ sanh 
hiểu lầm nhất về lối dạy của Sư Phụ. Những 
người hiểu lầm này đã không biết rõ rằng: 
đó là sự vận dụng những phương tiện thiện 
xảo của một vị Đại Trí chân chánh. 


Lúc đó Thiện Tài Đồng Tử đến dảnh lễ 
Thắng Nhiệt Bà La Môn, rồi đứng lên chắp 
tay mà thưa rằng: 


Bạch Thánh Đức! Tôi đã phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát. Thế 
nào học Bồ. Tát hạnh. Thế nào tu Bồ Tát 
đạo? Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, 


xin vì tôi mà giảng giải. 


110 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Bà La Môn nói: Này Thiện Nam Tử! Nếu 
như ngươi có thể leo lên núi đao, nhảy vào 
đống lửa này, thời những hạnh Bồ Tát sẽ 
được thanh tịnh. 


Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm Nhập Pháp 
CIỚI. 

Sư Phụ dùng rất nhiều phương thức khác 
nhau để giáo hóa đệ tử, mà một trong những 
màn gay cấn nhất là sự “trách mắng” của 
Ngài. Tôi là một trong số những đệ tử, thường 
thọ nhận sự lợi ích về lực chiếu cố quở trách 


thiện xảo của Sư Phụ. 


Theo pháp thế gian, ai ai cũng đều sợ bị 
la mắng. Bởi vì khi dùng cái lưỡi quất đánh, 
thì đó như là một phương pháp huấn luyện, 
để sửa đổi hành vi tánh nết rất hiệu quả. 
Tuy nhiên, điều đó chỉ có hiệu lực là nếu 
người dùng pháp mắng la tự có tài đức. Còn 
như dùng những lời lẽ mà có kèm theo lòng 
nóng giận thật sự phía sau, thì sự quở trách 
đó sẽ trở lại sanh ra thù ghét và tức giận. 


Bọn đệ tử như chúng tôi đều biết rõ, cơn 
bão sấm nóng giận của Sư Phụ vốn là một 
kỹ thuật thiện xảo. Bởi Sư Phụ có thể la 
chưởi để sửa đổi cho một đệ tử, rồi sau đó 


Thiện Tri Thức dạy bảo tôi 111 


quay sang một đệ tử khác trong đám đông 
để khuyến khích với lời lẽ ôn hòa. Trong 
chớp mắt, Ngài xoay trở lại chỉ ra chỗ sai 
lầm và gởi thêm những tia sấm sét đến đệ 
tử trước đó. Có hai giáo pháp mà đức Phật 
dùng để giáo hóa đã được thể hiện trong 
kinh điển: 


1) Hàng phục: chiết phục những kẻ cống 


cao, ngoan cố, 


2) Bao dung: khuyến dụ những người nhút 
nhát, e dè. 


Đó là hai giáo pháp cứng rắn và mềm 
dịu, tùy ý đột phát và dứt êm. Người nào 
quán sát kỹ, sẽ thấy phía sau sự nóng nảy 
đó, thì lại là vị Thầy hiền lành với lòng từ 
bi và bình thần. 


Thật ra, chỉ có những đệ tử gần gũi nhất 
mới bị la mắng gắt gao thôi. Và trong những 
lời quở mắng đó, được xem như là phần 
thưởng cho sự nỗ lực làm việc. Chúng tôi 
được lãnh những lời quở trách, nhưng thật 
không dễ thọ nhận chút nào! 


Nhớ có lần tôi bị mắng trong lúc đang 
được thâu hình trên đài truyền hình số 5, tại 
phi trường San Francisco và nhiều lần khác, 


112_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


như có lần bị la trong khi tôi thông dịch trên 
bục giảng trước hàng ngàn người. Trong ký 
ức, tôi nhớ lúc bị mắng tệ nhất là những khi 
ra nước ngoài như: Hồng Kông, Đài Loan, 
Calgary (Canada). Không có lần nào ngay 
trước công chúng, hoặc vì quá xấu hổ mà 
ngăn cản cơ hội để Hòa Thượng dạy dỗ đứa 
học trò đáng bị la rầy. Nhiều khi đúng lúc 
cái lưỡi quất gay gắt ấy lại đánh dấu một 
bước ngoặt không ngờ, hầu chuyển đổi cuộc 
đời người đệ tử. 


Có lần ở chùa Kim Sơn, tôi vì lầm lỗi nên 
bị khiển trách, rồi toàn thể đại chúng cùng 
tôi đều bị đứng bên bục lạy cả 90 phút. Âm 
thanh trách mắng của Sư Phụ đã làm động 
chạm đến một số người chứng kiến, thấy 
nghe, khiến họ có ác cảm, nhưng tôi là kẻ 
bị thọ nhận thì không vậy. Lạ thay! Những 
lời đó đã có tác dụng, là ngoài sự tủi hổ, ăn 
năn muốn sửa đổi của tôi đang phát sanh, 
cùng với cái nhìn đã tổ rõ và một niễm khinh 
an, như đang mục kích rõ ràng cảnh bão 
giông trước mắt. Dĩ nhiên sẽ có ích lợi, nếu 
biết được câu ngạn ngữ Trung Hoa: “Vọng 
tử thành Long”, người cha quở trách con cái 
là hy vọng chúng thành rồng, tức thành tài. 
Bất quá lời la mắng này là làm cho xương 


Thiện Tri Thức dạy bảo tôi 113 


cốt được cứng cáp hơn. Hầu hết sự la mắng 
thường là dịp đáng ghi nhớ, để nhận lãnh 
những lời dạy dỗ vô giá. 


Chẳng hạn như có lần tôi lầm lỡ đuổi đi 
một vị khách quan trọng. Và tôi bị mắng dữ 
dội, đến nỗi tôi nghĩ là mình nên cuốn gói 
bỏ đi, hoặc có lẽ chết đi cho rồi. Nhưng tôi 
đã không chết và sáng hôm sau Hòa Thượng 
nhíu mày hỏi tôi: 


- Chú cảm thấy thế nào? 


- Con cảm thấy như con phải chết. Con 
không xứng đáng, con là kế vô dụng và đáng 
thương. Có lẽ con thà chết còn hơn! 


- Chú sẽ không chết. Đó chỉ là tự dối gạt 
mình. Chết đi còn dễ hơn là thay đổi các 
tật xấu của chú. Cuốn “Pháp Diệt Tận Kinh” 
của chú đâu? Lấy ra đọc cho tôi nghe. 


Tôi liền chạy đến bàn học và tìm ra cuốn 
kinh. Tôi quỳ trong chánh điện ngay trước 
mặt Sư Phụ, rồi đọc một đoạn về chuyện 
trong tương lai, khi Phật Pháp hoàn toàn tiêu 
mất trên địa cầu. Hòa Thượng ngồi phía xa 
chăm chú nhìn, để cho nửa tá đệ tử chờ 


đợi. Mọi người ai nấy đều có việc riêng gấp 


¬ 





rút phải lo giải quyết như: địa ốc, nhà băng, 


114_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


điện thoại liên bang và cúng dường... mà 
trong khi đó Sư Phụ lại đang lắng nghe tôi 
vụng về đọc kinh văn Tàu. 


Tôi vừa đọc vừa cảm thấy toát mồ hôi hột 
trên mặt và khắp châu thân. Nhiệt độ trong 
người gia tăng, tôi như muốn ngất xỉu, rồi 
như có vật gì bị tống xuất ra khỏi tôi. Tôi 
vẫn tiếp tục đọc và cảm giác này trôi qua, 
để lại trong tôi sự khinh an, tươi mát và 
bình tĩnh hơn. Bao dấu vết của sự tủi thân 


trước đây không còn nữa. 


Sư Phụ khuyến khích với giọng điệu 
nghiêm khắc: 


- Chú đã xuất gia theo tôi và nay chú 
không được giống như ngày trước. Bây giờ 
chú phải tu hành, chú là đệ tử Phật, thì 
thuộc về gia tộc Phật. Chẳng lẽ chú chẳng 
có ý thức về lời nói và hành động của chú 
quan trọng đến như thế nào sao? Ở quốc gia 
này, chú là đại diện cho Phật, Pháp, Tăng. 
Chú hiểu không? Chú không còn là chỉ sống 
cho riêng bản thân nữa. Sao chú lại có thể 
lơ đãng và ích kỷ như thế? Chẳng lẽ chú 
không thấy con đường mà chú đang đi sao? 


Đại Sư Vĩnh gia đã thấy được và đã nói: 


Thiện Tri Thức dạy bảo tôi 115 


Tự tòng nhận đắc Tào khê lộ, 
Liễu tri sanh tử bất tương quan. 


Nghĩa là: 


Từ ngày biết được nẻo Tào Khê 
Mới hay sanh tử chẳng liên can. 


Hòa Thượng lại tiếp: 

- Chú phải nỗ lực hơn nữa. Dụng công 
qua loa như trước thì chú sẽ không vượt qua 
khỏi cửa Long Môn đâu. Tôi đã đặt nhiều kỳ 
vọng nơi chú. Sao chú lại có thể hỗn tạp 
giống như một số người chỉ biết ăn no rồi 
chờ ngày chết? Như những kẻ sống say, chết 
mộng thì cho là đã đủ cho họ rồi. Nhưng 
thân đã là đệ tử Phật thì nên làm gương cho 
trời người. Chú phải xuất chúng và trội hơn 
kẻ thường phàm. Chú phải chịu đựng những 
øì người khác không thể chịu, ăn những gì 
mà người khác không thể ăn, cam nhận 
những gì người khác không cam nhận và 
thực hành những điều mà người khác không 
thể hành. Chú phải nhẫn những việc mà kẻ 
khác không thể nhẫn. Chỉ có vậy, chú mới 
qua được các thử thách khảo nghiệm phía 
trước. Đem việc hoằng Pháp là trách nhiệm 
của riêng mình. Nếu không, Phật giáo sẽ 
không mọc rễ ở quốc gia này được.” 


116 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Thiện Tài đồng tử thưa: 


Lạ thay! Bạch đức Thánh! Núi đao và 
đống lửa này, thân tôi vừa chạm đến thời 
được an ổn khoái lạc. 


Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm Nhập Pháp 
GIỚI. 

Tác dụng của lời la mắng có lẽ đã lay 
động ký ức trong tôi về lời nguyện trong quá 
khứ một cách rõ ràng. Bởi vì vài ngày sau, 
tôi đã có cái nhìn chính chắn để đưa đến 
quyết định bắt đầu thực hiện chuyến “Tam 
bộ nhất bái”, cầu nguyện thế giới hòa bình. 
Tối hôm đó sau khi Sư Phụ quan sát buổi 
giảng kinh xong, Ngài nói: 


- Tất cả quý vị trong kiếp trước đã từng 
theo đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Chúng ta cũng 
đã cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp. Và khi 
đó tôi đã nói là chúng ta nên cùng nhau tới 
nước Mỹ để hoằng Pháp. Lúc bấy giờ trong 
số đó, có người phát nguyện làm Tỳ Kheo, 
có người nguyện làm Tỳ Kheo Ni. Có người 
nguyện làm Hộ Pháp, có người phát nguyện 
phiên dịch kinh điển, có người phát nguyện 
lập đạo tràng và có người phát nguyện dạy 
học... Cho nên hiện tại, chúng ta ở đây đều 


Thiện Tri Thức dạy bảo tôi 117 


là để hoàn thành ước nguyện. Vì từ vô lượng 
kiếp trước, chúng ta đều có nhân duyên sâu 
dầy với nhau. Loại nhân duyên này đã tạo 
thành sức mạnh kết chặt mối quan hệ giữa 
chúng ta... Và trong chánh điện ở Vạn Phật, 
chúng ta có thể phát nguyện, để tương lai 
chúng ta đều có thể thành Vạn đức Phật. 
Tam Bộ Nhất Bái là thỉnh cầu Vạn đức Phật 
tới bảo hộ cho vạn người. Trong cơn mộng 


mị, tất cả chúng ta ở đây đều đang làm Phật 
Si vi 


Vừa rồi, những từ ngữ này vang dội 
sâu sắc nhất trong tâm tôi, so với tất 
cả các lời giáo huấn khác mà tôi đã 
nhận được từ Sư Phụ trong 20 năm 
qua. 





- Chúng ta ở đây làm Phật sự trong cơn 


mộng mị. 


Nhớ có một buổi trưa chúa nhật trời nóng 
bức, tôi quỳ giữa hai hàng ghế trên xe buýt, 
ngay ngoài cổng chùa ở Đào Viên, Đài Loan. 
Đoàn xe hoằng Pháp từ Đại Học Pháp Giới 
Phật Giáo ở Mỹ của chúng tôi tới thăm viếng 
Đài loan, đã làm tắc nghẽn sự giao thông. 
Những xe chở người, đều đang trên đường 
đến nghe Hòa Thượng thuyết Pháp và truyền 


118 Pháp Nhũ Thâm Ân 


giới. Người ta xuống xe chỉ biết gãi đầu và 
bàn tán về cảnh kẹt xe. Lúc đó tôi đang quỳ 
trên xe buýt, bởi vì Sư Phụ lợi dụng thời 
gian một cách kỹ thuật, Ngài muốn các đoàn 
viên hoằng Pháp trên xe tùy cơ thuyết Pháp. 
Một trong các nguyên tắc thích thú của Hòa 
Thượng khi du hành là: “Dù ở đâu và bất cứ 
lúc nào đều là chỗ tốt để tu đạo.” 


Trước khi lên máy bay ở San Francisco, 
tôi đã bị mắng một trận dữ dội, nên tôi 
thường phập phòng lo sợ ngày đêm, sợ làm 
sai thêm việc, lại lo tránh ánh mắt trừng 
ngó và tiếng sư tử gầm hống của bậc Thiện 
Tri Thức. Sư Phụ điểm tên tôi trước nhất và 
bảo tôi thuyết Pháp. Lúc đó tôi cảm thấy rất 
mệt mỏi và nặng nề. Vì khí hậu nóng bức, 
lại bị tiêu chảy, cùng với áp lực tội lỗi đang 
đay nghiến là tôi đã làm trái ý Sư Phụ, Ngài 
vốn muốn tôi vì Phật Pháp mà thay đổi để 
được tốt hơn. Tất cả những điều này như 
quay cuồng trong đầu, khiến tôi không thốt 
nên lời. Tôi chỉ biết quỳ đó mà lặng câm và 
yếu ớt. 


“Quả chân!” Sư Phụ kêu tên tôi. Tôi bỗng 
như đi vào một vùng không gian khác và 
như có cảm hứng mạnh mẽ, tôi nhớ lại lúc 


Thiện Tri Thức dạy bảo tôi 119 


trong chuyến bái hương dọc theo xa lộ ở 
Malibu, California. Khi đó cảnh sát công lộ 
ngừng xe lại để nhắc nhở chúng tôi nên cẩn 
thận, vì đường phía trước nhỏ hẹp mà xe chạy 
rất nhanh. Viên cảnh sát da sạm nắng với 


ánh mắt sáng lấp lánh, ông chậm rãi nói: 


“Các bạn tốt hơn là đi sát trên lễ và bảo 
ông Tàu ở phía sau hai vị cũng đi như vậy. 
Ông đó mặc áo đỏ thì có thể giúp được trông 
thấy rõ hơn một tí, nhưng con đường này xe 
chạy rất nhanh và tôi không muốn có tại 
nạn nào xảy ra trong ca trực của tôi. VỊ ủy 
quyền cảnh sát công lộ của chúng tôi, sáng 
nay trên đường đi làm đã gọi điện thoại tới, 
ông nói là ông đã nhận ra địa điểm của các 
vị, ông yêu cầu chúng tôi bảo đảm sự an 
toàn khi các vị đi qua vùng Malibu này. Vợ 
tôi cũng đã thấy các vị và bảo tôi nhắc nhở 
các vị, ba người nên cẩn thận. Các bạn nên 


bảo trọng.” 


Chúng tôi cũng cảm ơn ông về những lời 
nhắc nhở đó. Khi viên cảnh sát đi rồi, chúng 
tôi bối rối nhìn lại phía sau để tìm “Ông 
Tàu”, người thứ ba trong đội. Nhưng chúng 
tôi chẳng thấy một ai, không có người nào 
mặc áo đỏ cùng di theo cả. 


120 Pháp Nhũ Thâm Ân 

















“Ông ta nói có ba ông Sư?” 


“Kỳ cục. Chẳng hiểu là ổng đã thấy ai 


rồi?” 


Chỉ vài tháng sau ở San Francisco, có một 
vị nữ cư sĩ kể cho chúng tôi nghe về mặt 
khác của câu chuyện. Trong khoảng thời gian 
chúng tôi lễ lạy, thông thường vào buổi sáng 
hay buổi trưa, lúc Sư Phụ đang nói chuyện 
với họ thì bỗng nhiên Ngài đứng lên đi vào 
phòng đóng cửa lại. Họ không bao giờ biết 
được là Ngài đã làm gì trong phòng. Nhưng 
thường thì khoảng một tiếng sau đó, Ngài 
bước ra rồi nói: “Chúng nó không có chuyện 


| 


øì cả, được rồi 


Lời yêu cầu của viên ủy quyền cảnh sát 
công lộ đã chứng minh rằng: Với lời nguyện 
của Hòa Thượng, đã giúp Ngài trông nom 


Thiện Tri Thức dạy bảo tôi 121 


chuyến bái hương của hai người đệ tử trẻ 
cách xa 600 dặm 


Ý tưởng mang tôi trở về thực tại, cùng với 
sự ngộp thở trên xe buýt ở ĐàoViên. Và tôi 
tin rằng Hòa Thượng đã thấu rõ sự sáng suốt 
của tôi, bởi vì lúc này Ngài mỉm cười và 
giọng nói đã dịu hẳn, không còn nghiêm 
khắc nữa: 


“Giờ đây sẽ nói về kinh nghiệm của Quả 
Chân. Quý vị nên nghe chú nói, bởi vì chú 
biết rõ là nếu không có Thiện Tri Thức, thì 
có lẽ bây giờ chú đã bị trầm luân trong biển 
khổ ở thế giới Ta Bà rồi. Có phải vậy không 
Quả Chân? Chú đã có đây rẫy các tật xấu 
khi mới bước vào ngưỡng cửa Kim Sơn, chú 
có nhớ không? Chú có thể bị chìm đắm dưới 
dòng sanh tử, nếu không có duyên với Thiện 
Tri Thức phải không? Chú thấy thế nào? Sao 
không nói cho đại chúng nghe về điều đó? 
“Tôi gật đầu đồng ý và hướng nhìn Sư Phụ. 


Trong tuần đó ở Đài Loan, Hòa Thượng 
đã không dùng các thức ăn cứng, bởi vì Ngài 
tuyệt thực để hồi hướng công đức cho chúng 
sanh ở Đài Loan, với hy vọng sẽ trì hoãn các 
tai nạn mà các học giả đã dự đoán trước. 
Ngài lại đang bị bệnh và chỉ có thị giả của 


122_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Ngài biết mà thôi. Một khi mà xe buýt tới 
nơi rồi, Ngài sẽ bị vây quanh bởi các đệ tử 
và những người sùng bái Ngài. Họ thỉnh 
cầu sự chữa trị đặc biệt của Ngài như: câu 
phước, câu giúp đỡ, họ tìm cầu quyển lực 
và tài năng từ nơi Ngài. 


Thông thường khi ở Đài Loan, Hòa Thượng 
liên tiếp nhiều ngày không ngủ. Bởi vì Ngài 
muốn thức để nói chuyện với những người 
đang xếp hàng, bất kể ngày đêm đang chờ 
gặp Ngài phía ngoài cửa. Họ đến với niềm 
hy vọng được dịp thân cận Ngài, để thỉnh 
cầu và được lòng cảm động từ bi của Ngài. 


Bọn đệ tử chúng tôi, đã không một ai có 
thể thay thế cho Ngài được, hoặc phụ giúp 
chỉ đáng bằng ngón tay để bớt đi gánh nặng 
của Ngài. Nhưng Ngài đã không sợ nhọc 
nhằn, lao khổ. Ngài sống ở đời là để ban rãi 
sự giáo hóa cam lồ. Sự giáo hóa của Hòa 
Thượng, của bậc Thiện Trí Thức là giải tỏa 
những nỗi thống khổ của chúng sanh. Tôi 
khai khẩu đọc ra những lời trong Kinh Hoa 
Nghiêm, mà tôi đã thuộc lòng từ lâu, trong 
một buổi trưa chủ nhật nóng bức trên xa lộ 
ngoài vùng San Luis Obispo. 


Thiện Tri Thức dạy bảo tôi 123 


Bấy giờ Thiện Tài quán sát tư duy lời 
dạy Thiện Tri Thức, dường như biển cả 
nhận nước mưa to không nhàm dủ. Tự nghĩ 


rằng: 


Lời dạy Thiện Tri Thức như nắng mùa 
xuân, sanh trưởng tất cả căn mầm thiện 
pháp. 

Lời dạy Thiện Tri Thức như ánh trăng 
rằm, phàm chỗ chiếu đến đều được mát 
mỏ. 

Lời dạy Thiện Tri Thức như núi tuyết 
mùa hạ, làm vơi nóng khát cho muôn thú. 

Lời dạy Thiện Tri Thức như nắng chiếu 


.. ao nước thơm, làm nở tất cả hoa sen thiện 


> tâm. 


Lời dạy Thiện Tri Thức như đại bảo châu, 
biết bao Pháp bảo tròn đây nơi tâm. 


Lời dạy Thiện Trí Thức như cây Diêm 
Phù, chứa tất cả hoa quả phước trí. 


Lời dạy Thiện Tri Thức như đại Long 
Vương, vui đùa tự tại trên hư không. 


Lời dạy Thiện Tri Thức như núi Tu Di, 
vô lượng thiện pháp trú trong Đao Lợi Thiên. 


124_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Lời dạy Thiện Tri Thức như Đế Thích, 
chúng hội vây quanh, không ai che khuất 
được, có thể hàng phục chúng dị đạo và 
quân Tu La. 


=^ Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm Nhập Pháp 
CIỚI. 


Tôi đọc thuộc lòng đoạn kinh văn một 
cách dễ dàng. Lúc này tôi đã quá mệt mỏi 
để nghĩ đến những ngờ vực, hoặc những 
loạn tưởng thất thường của tôi. Hòa Thượng 
cười có vẻ rất hoan hỷ, Ngài nói: 


“Thấy chưa? Những gì tôi dạy chú đều có 
tác dụng và mục đích của nó hết. Bây giờ 
chú có hiểu không?” 


Khi xe buýt bắt đầu lăn bánh lên đổi, 
Ngài lại nói: “Còn ai muốn thuyết Pháp nữa 
không? Đừng có lười biếng. Những người 
này đã hao phí rất nhiều để rước các vị từ 
Mỹ tới đây đó. Vậy các vị làm sao mà có 
thể chỉ lo ăn no rồi chờ chết? Các vị nên 
giáo hóa họ để báo đáp công ơn thí chủ. Kế 
đến, ai sẽ là Thiện Tri Thức đây? Không nên 
cả đời ỷ lại chờ tôi đút mớm. Bây giờ, tiếp 
đến là ai đây? Bước ra mau!” 


Thiện Tri Thức dạy bảo tôi 125 


Nhận chịu áp lực tả hữu mọi bề 
là nhân xuất thế 


Giới thiệu Tỳ Kheo Hằng Tá (Quả Hữu) 
Hòa Thượng giảng tại Đại học Bristish 
Columbia, Vancouver, Canada, năm 1986 


Đây là Quả Hữu, đệ tử của tôi. Sao gọi 
là Quả Hữu: Bởi vì tôi bảo chú đi phía hữu 
thì chú nhất định đi về phía tả. Còn bảo đi 
về phía tả, thì chú nhất định hướng về phía 
hữu mà đi. Bởi vì là người khó dạy, không 
vâng lời, nên tôi mới đặt tên chú như vậy. 
Tôi biết chú cũng đã hơn 20 năm rôi. 


Hai người đến gặp tôi lần đầu là Quả 
Đức (Steve Mechling) và Quả Hữu (Gary 
Linebarger). Lúc đó cả hai đều là học sinh 
nhưng lại muốn xuất gia với tôi. Tôi nói: 


- Hai chú hãy suy nghĩ cho kỹ, vì xuất gia 
không phải là chuyện dễ đâu! 

Tôi nghĩ có lẽ họ cũng suy đi nghĩ lại, 
nên rốt cuộc hai người quyết định vào đại 
học, thay vì xuất gia làm Thầy tu. 


126 Pháp Nhũ Thâm Ân 





Vài năm sau, Quả Hữu vào bệnh viện để 
mổ bướu. Trong lúc ở nhà thương, chú quen 
được một cô y tá. Tôi cũng không biết là 
chú theo đuổi cô ta hay cô ta theo chú. Nhưng 
sau đó hai người khắn khít như không thể lìa 
nhau. Cô y tá này có lẽ biết võ thuật và 
cũng là một nhân viên hộ vệ xuất sắc. Không 
biết lý do gì mà Quả Hữu bị cô đánh cho 
đến phát khóc luôn. Nhưng chú vẫn muốn 
kết hôn với cô nàng này. Dù có bị đánh, bị 
chửi gì đi nữa, chú cũng không chịu bỏ ý 
định kết hôn. Đấy thật là bửu bối hiếm có 
của cuộc tình duyên đôi lứa. Tôi bảo chú 


rằng: 


- Này chú em! Sau này chú em sẽ gặp 
nhiều phiển phức lắm đó nhé! 


Nhưng cuối cùng chú vẫn một mực kết 
hôn như thường. 


Sau khi kết hôn, Quả Hữu mới biết - hôn 
nhân thật không có gì là vui thú, mà như là 
nuốt viên thuốc đắng vậy. Cả ngày từ sáng 
đến tối, y phải chịu đựng sự nóng giận của 
cô vợ. Cho đến khi không còn đè nén được 
nữa, y bèn chạy về chùa xin xuất gia. Tôi 
bảo mọi người trong chùa nên đối xử khó 


Nhận chịu áp lực tả hữu mọi bề là nhân xuất thế 127 





khăn với y. Thế là y cũng chịu hết nổi luôn. 
Ở chùa đại chúng làm khó y ra sao? Tức là 
ra vẻ coi thường và nói chuyện với y thật 
không khách sáo chút nào. Thậm chí còn 
không cho y ăn cơm nữa. Và cứ như vậy mà 
hành hạ chú. Bởi vậy chú cảm thấy bị đối 
xử so ra còn tệ hơn những lúc cãi vã với bà 
vợ ở nhà. Thế là lại hoàn tục. Chú cứ đi ra 
rồi lại trở vào chùa, như thế không biết bao 
nhiêu lần mà nói. 

Sau cùng cô vợ ý thức được sự việc và 
cũng muốn buông thả cho chú đi. Cô đến 
chùa rồi quỳ trước mặt tôi nói: 

- Bạch Sư Phụ! Xin Ngài mở lòng 
từ bi. Nay con nhất định muốn bố thí 


E— _ Ỷ Quả Hữu cho Sư Phụ, để theo Sư Phụ 
=—_ xuất gia. Con thật chịu hết nổi rồi! 


AT Ngay cả vợ mình cũng chịu không 

nổi nữa. Tội nghiệp quá! Vì người nhà 

mà cũng còn không muốn mình, nên chú lại 
đến chùa. Lần này không bị ai làm khó dễ 
øì hết, nên chú liền xuất gia. Chú xuất gia 
nay đã được 12 năm rồi. Nhân duyên xuất 
gia của chú cũng là vì ở trong gia đình gây 
øổ với nhau. Nếu quý vị muốn có một gia 


128 Pháp Nhũ Thâm Ân 


đình êm ấm, thì nhớ đừng gây gổ với nhau. 
Vì nếu vợ chồng cãi vã, có thể cô vợ sẽ 
muốn đi tu, hoặc người chồng muốn làm tu 
sĩ. Một khi xuất gia thì lúc đó có hối hận 


cũng không còn kịp nữa. 


Chúng ta phải làm thế nào để có một gia 
đình hòa hợp? Thì hai bên phải tôn trọng 
lẫn nhau. Kính trọng đối xử nhau như đối 
với khách quý vậy. Đừng làm bộ hay giả 
vờ. Nên dùng lòng chân thành, ngay thật 
mà ái kính, tôn trọng lẫn nhau. Được như 
thế gia đình mới được hạnh phúc. Không 
nên buông lung tham ái dục. Bởi vì sự phóng 
túng tham ái dục sẽ làm hao mòn khí lực 
khiến tỉnh thần trở nên ngu si. Quý vị hãy 
tự nghiên cứu xem. Có phải lúc chưa kết 
hôn, hai bên nam nữ rất tôn trọng lẫn nhau 


phải không? Có ông nói: 


- Đàn bà lúc chưa kết hôn thì giống như 
con thỏ trắng bé bỏng, như con cừu non dịu 
dàng. Nhưng sau khi kết hôn rồi, thì thỏ 
trắng bé bỏng hay cừu non dịu dàng kia đã 
biến thành lão cọp cái. Thật tướng của nó 
lộ ra là chỉ muốn ăn thịt đàn ông. 


Tại sao vậy? Tức vì ngu sỉ. Lúc chưa kết 


Nhận chịu áp lực tả hữu mọi bề là nhân xuất thế 129 


hôn thì có trí huệ, nên không cãi cọ và biết 
tôn trọng nhau. Một khi đã thành hôn rồi, 
tha hồ phóng túng theo ái dục nên bị ngu si. 
Cho nên các qui tắc tôn trọng, tương ái đối 
với nhau như khách quý nay đã quên mất 
ráo. Vì vậy mà gây gổ với nhau từ sáng cho 
đến tối. Có câu: “Gia hòa vạn sự hưng”. 
Nếu gia đình quý vị có hòa khí thì mọi việc 
đầu cũng thuận lợi cả. Còn trong nhà cứ lục 
đục, bất hòa thì sự việc gì cũng bị trở ngại 
hết. 


ụ ) G9 c Lời ban biên tập: 

Cư sĩ Quả Hữu quy y Hòa Thượng tháng 
2 năm 1968. Quả Hữu là học sinh trong khóa 
giảng Kinh Lăng Nghiêm của Hòa Thượng 
năm 1968. Tháng 8 năm 1977, cô vợ là Quả 
Vạn đã “bố thí” Quả Hữu cho Hòa Thượng 
làm đệ tử xuất gia. Quả Hữu thọ giới Tỳ 
Kheo vào tháng 10, 1979 tại Vạn Phật Thánh 
Thành với pháp hiệu là Hằng Tá. Thầy Hằng 
Tá hiện là trụ trì chi nhánh Vạn Phật Thánh 
Thành, Hoa Nghiêm Tự, Calgary, Canada. 
Thây có đức tánh cân lao, tiết kiệm, ảnh 
hưởng phong cách của Hòa Thượng rất nhiều. 


130 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Vừa Đủ! 


Quả Thời 


Vào khoảng năm 89 hay 90, Sư Phụ đi 
Texas. Có lẽ Sư Phụ chỉ đến đó có một lần 
thôi. Hiển nhiên là Ngài đi với những lý do 
đặc biệt. Lúc đó chùa chiền không nhiều, 
nên chúng tôi phải dùng cơm trưa ở ngoài. 
Chúng ta ai cũng biết rằng khi mua cơm hộp, 
thì được cho kèm theo đôi đũa, loại đũa này 
chỉ dùng một lần rồi bỏ. Khi Sư Phụ ăn xong, 
Ngài lấy khăn giấy (napkin) lau chùi đôi 
đũa rồi bỏ vào túi áo. Có người thấy Sư Phụ 
làm vậy thì cảm thấy xấu hổ, coi như không 
ổn, bèn nói với Sư Phụ: 


- Sư Phụ! Đũa này dùng một lần rồi bỏ 
không cần giữ lại. 


Sư Phụ nói: 


- Tôi không có phí phạm như mấy người 
đâu! 


Nghe vậy, dương nhiên là vị này không 
dám nói gì thêm. Và rồi cũng không ai nhắc 
đến việc này nữa. Nhưng kể từ đó mỗi lần 
ăn cơm xong, Sư Phụ đầu lau đũa bỏ vô túi. 
Rốt cuộc có phải cứ mỗi lần dùng cơm xong, 


Vừa Đủ! 131 


Sư Phụ đều để dành đũa như vậy, cũng không 
ai lưu ý đến. Nhưng nếu để ý thì dường như 
đều thấy Sư Phụ cất đũa vào túi. 


Trên chuyến trở về California sau cuộc 
hành trình đó, chúng tôi phải đợi một tiếng 
rưỡi ở phi trường để chuyển chuyến bay. Thời 
gian chờ đợi cũng đúng vào lúc dùng ngọ. 
Nếu ra ngoài ăn thì không đủ giờ, còn ăn ở 
phi trường thì không có thức ăn chay. Làm 
sao bây giờ? Lúc đó có một cư sĩ phát tâm ra 
ngoài mua cơm hộp và chúng tôi vẫn ở phi 
trường chờ đợi. Như vậy, tức giải quyết được 
vấn đề cho mọi người. Ông cư sĩ mau mắn 
hoan hỉ đi mua. Khi thấy ông trở lại với thức 
ăn, ai nấy đều mừng rỡ. Chúng tôi ngồi trong 
phi trường vừa mở hộp cơm ra mới thấy 
không có đũa. Thì ra vì gấp rút nên ông 
quên lấy đũa. Lúc đó Sư Phụ mới từ từ móc 


đũa trong túi ra. 





132_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


- Nè! Một đôi cho con, đôi này cho con... 
còn đôi này cho Quả Phổ. Cứ vậy mà Sư 
Phụ phân phát cho người này một đôi, người 
kia một đôi... vừa đú hết cho mọi người, 
không dư cũng không thiếu. 


Việc này nhắc tôi nhớ đến câu chuyện 
trong Kinh Duy Ma: Khi Bồ Tát Văn Thù dẫn 
500 vị A La Hán đến thăm ông Duy Ma Cật. 
Không biết có phải ông Duy Ma Cật đã đem 
thức ăn từ cõi Hương Tích về để đãi các vị 
A La Hán này hay không? Nhưng ai ai cũng 
nghĩ là vị này có đủ bản lãnh để đem thức 
ăn hảo hạng về từ một quốc độ khác. Nếu 
được như thế thì đương nhiên là đem về 
càng nhiều càng tốt chớ! Tuy vậy, ông Duy 
Ma Cật chỉ đem thực phẩm về vừa đủ cho 
mọi người - không dư cũng không thiếu một 
hột. Các vị A La Hán dùng hết cả thức ăn 
và ai nấy cũng đều no đủ. Đây cũng là một 
công án thiền: “Vô khiếm vô dư” tức không 
thiếu cũng không dư. 


Chúng ta có thể sẽ nhận thấy những việc 
Thánh nhân làm lúc đó, hình như có vẻ hơi 
lạ lùng. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, chúng ta 
mới biết những quyết đoán của các Ngài là 
chính xác nhất cho mỗi trường hợp, tùy hoàn 


Vừa Đủ! 133 


cảnh và nhân duyên... Cũng như Sư phụ 
chẳng tham để cho nhiều. Ngài đâu có nghĩ 
là sẽ để dành thêm mấy đôi đũa nữa. Không 
đâu! Sư phụ chỉ giữ lại cho vừa đủ dùng 
thôi. 


Dầu sao đi nữa, sự giáo hóa của Sư Phụ là 
theo nhiều cách riêng biệt vậy. 





134. Pháp Nhũ Thâm Ân 


Chuyện Phóng Sanh Lừa 
Thầy Hằng Thật 


Trích trong khóa giảng kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm Thập Hồi Hướng, ngày 4 tháng 3 năm 
2001 tại Chánh Điện Vạn Phật Thánh Thành 


Có ai còn nhớ về chuyện những con lừa 
rừng ở phía sau khu vực Vạn Phật Thánh 
Thành không? Vào một năm nọ, có rất nhiều 
lừa rừng, bọn chúng từng đàn, từng đàn kéo 
đến phá hại mùa màng và ăn hết cỏ của 
ngựa ở vùng Arizona. Vì số lừa quá nhiều 
nên chính phủ quyết định dùng súng từ máy 
bay trực thăng bắn xuống bọn chúng cho 
chết bớt. 


Có người biết được chuyện này bèn nói 
rằng: “A! Hay là chúng ta đi mua vài con về 
phóng sanh. Chúng ta cũng sẽ phóng sanh 
những con vật lớn, chớ không phải chỉ phóng 
sanh mấy con gà rừng, rùa và chim bồ câu 
này thôi đâu! Hãy phóng sanh những con 
vật to lớn đi nào! Vạn Phật Thánh Thành 
rộng lớn như thế mà lại còn có nhiều cỏ 


|” 


nữa 


Chuyện Phóng Sanh Lừa 135 


Thế là họ mua cho vài con lừa về Vạn 
Phật Thánh Thành để phóng sanh. Đến ngày 
phóng sanh, tôi đang trên đường từ Như Lai 
Tự (nội viện Tăng) đến chánh điện, vừa lúc 
đi ngang qua khu nhà chữa lửa thì thấy có 
hai vị Tỳ Kheo, một vị cư sĩ và hai con lừa ở 
đó. Cả ba người đang cố gắng lôi hai con 
lừa đi về phía chánh điện để làm lễ phóng 
sanh. Và vấn để trở ngại là bọn lừa này 
không chịu nhấc chân. Có lẽ trong đầu chúng 
lúc bấy giờ là chỉ thích đứng ỳ ra ở tại một 
chỗ mà thôi. Quý vị có khi nào thử dẫn con 
lừa đi chỗ khác mà nó không muốn đi đâu 
hết không? Như bọn lừa này, chúng cứ đứng 
lì tại chỗ trong khi một ông thầy phía trước 
dùng dây kéo, ông thầy kia phía sau dùng 
sức đẩy, còn ông cư sĩ thì lại càu nhàu: 


“Đừng đẩy chúng mạnh quá, các thầy biết 
không, chúng nó có thể đá mình đó!” 


Sau đó họ gọi người tới lần chuỗi niệm 
Phật và tụng chú Đại Bi mong sao di động 
được hai anh chàng lừa. Dù cả ba người họ 
cố gắng hết sức và dùng đủ mọi cách mà 
chúng cũng chẳng chịu bước đi. Vậy mà lúc 
đó chúng còn lên tiếng: “Hum hum, he... ha 
he... ha“ có vẻ như là đang hỉnh mũi cười 


136 Pháp Nhũ Thâm Ân 


với ba người này rằng: “Các ông muốn chúng 
tôi đi, nhưng chúng tôi không thèm đi đâu 
hết, thử coi các ông làm gì tụi tôi đây.” 


Và cứ như thế, người phía trước nắm dây 
kéo, rồi lại kéo; người phía sau đẩy, rồi lại 
đẩy; còn người đứng kế bên lo tụng chú Đại 
Bi thì cứ tụng. Phí hết cả buổi mà bọn lừa 
vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Hèn gì người ta 
nói rằng: Lừa là loại rất ngoan cố vậy. Lúc 
đó trông chúng như chiếc xe thiết giáp đang 
đậu chình ình như như bất động. Ba người 
rầu rĩ vì đã hết cách trị bọn lừa cứng cổ, 


bèn than rằng: 





Chuyện Phóng Sanh Lừa 137 


- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? À! 
Có cà rốt không? Chắc là tụi nó muốn ăn cà 
rốt đó! 


- Chúng ta không lấy cà rốt được vì đã 
hơn 1 giờ trưa, nhà bếp đã đóng cửa rồi. 





Vậy phải làm sao đây? 


_ Có người lại bàn: “Hay là kêu ông gì... 
đó đi, ổng lúc trước thường cởi ngựa, chắc 
ống có cách làm cho nó đi.” 


Bỗng nhiên ngay từ phía góc đường, Sư 
Phụ đang lái chiếc xe golf tới. Rồi Ngài 
xuống xe nhưng không nói lời nào. Ngài cũng 
đã không lên tiếng rằng: “Đồ ngu độn!” hay 
“Chuyện gì thế?” hoặc nói này nói nọ mà 
Ngài lại đi thẳng đến bên bọn lừa, vừa vuốt 
đầu nó, vừa nói nho nhỏ bên cái tai bự chẳng 
của nó. Chúng tôi không nghe được Ngài đã 
nói những gì mà chỉ thấy mấy chân của chúng 
bỗng nhiên nhóm lên, rồi chúng ngoan ngoãn 
giống như mấy đứa bé bén gót theo cha. 
Thế là Ngài đã hoàn toàn điều phục được 
chúng nó và chúng chịu đi theo sau Ngài 
đến chánh điện. Đã đến giờ làm lễ và mọi 
người cũng đã tế tựu chờ đợi nhưng lúc đó 
lại không có Thầy, mà cũng không có lừa 
nên khóa lễ phóng sanh đành phải bị đình 


138 Pháp Nhũ Thâm Ân 


trệ. Lúc đó Sư Phụ bước mau về phía chánh 
điện và hai chàng lừa cũng di lót tót theo 
sau trông như những con ngựa đã được huấn 
luyện thuần thục. Bỏ lại phía sau, ba người 
kia ngơ ngác trố mắt, há mồm nhìn dài theo. 
Sư Phụ đi tới chánh điện thì dừng lại, hai 
chàng lừa cũng dừng lại bên Ngài. Thế là 
tất cả đại chúng cùng nhau ra ngoài phía 
trước chánh điện để tham gia buổi lễ phóng 
sanh. 


Chúng tôi bất giác sờ sờ đầu lẩm nhẩm: 
“Sư Phụ làm sao mà thần kỳ quá hén! Hay 
là Ngài biết nói tiếng lừa? Chắc là vậy. Thật 
là kỳ lạ hết sức!” 


Thiết nghĩ, lúc đó nếu trong lòng Sư Phụ 
không được vui vẻ thì không biết chuyện gì 
sẽ xảy ra‡ Nhưng ô kìa! Những con lừa đang 
vui vẻ và chúng chỉ hoan hỉ nối gót theo 
Ngài. Ngài đã làm những gì? Nào ai biết 
được, nhưng những điều Ngài làm đó, đều 
có hiệu lực vô cùng, vì bọn lừa đã chịu ởi 
theo Ngài. Thế là chúng tôi cử hành lễ phóng 
sanh ngay. Sau đó bọn chúng được thả ra 
phía sau núi, nơi chúng có thể ăn cổ và an 
trú ở đó. Điều khiến chúng sanh được vui vẻ 
một cách kỳ diệu này là do sự kết tụ nhân 


Chuyện Phóng Sanh Lừa 139 


duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Tất cả chúng 
sanh, bao gồm các loài như: bốn chân, có 
lông, có vảy, loại bò sát, cho cả đến loài 
người như chúng ta cũng đều được hưởng 
chung sự vui vẻ này. Vì vậy đừng nghĩ là dễ 
làm Bồ Tát. Thử hỏi, có phải dễ dàng cho 
chúng ta làm chuyện mà khiến cho mọi người 
đều được vui vẻ hay không? Thật là không 
dễ chút nào! 





140 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Kiếp Nhân Sanh 


Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị 


Mỗi người đều 
có một căn nhà, 
tức là thân thể ta 
đó. Thân thể con 
người là do tứ đại 
giả hợp mà thành. 
Thân như cột nhà, 
một khi mục nát thì tường vách sụp đổ cũng 
như tứ đại phân tán. Các phần đất, nước, 
gió, lửa trở về sự biến diệt. Đó là sự biểu 
hiện của thân đang bị hủy hoại và diệt tận. 
Chúng ta nên nhận rõ về kiếp sống đời người. 
Đừng vì thân này mà làm nô lệ cho nó, đến 





nỗi bận rộn cả ngày chẳng giác ngộ được. 
Tôi từng nói là: 


Nhân sanh thất thập cổ lai thiểu, 
Tiên trừ thiếu niên, hậu trừ lão, 

Trung gian quang ảnh bất đa thời, 
Hựu hữu nhất bán thùy trước liễu. 


Kiếp Nhân Sanh 141 


Nghĩa là: 


Đời người bảy mươi chẳng mấy ai, 
Trước trừ lúc nhỏ, sau trừ già, 

Thời gian khoảng giữa chẳng bao nhiêu, 
Phân nữa lại còn bận ngủ nghỉ. 


Số người sống tới 70 đâu có nhiều, vì đa 
số thường chết lúc 50 hay 60. Cũng có số 
người mới 20 hoặc trẻ hơn đã chết. Như thí 
dụ về những người sống được tới 70: Từ lúc 
mới sanh ra đến 10 tuổi, họ sẽ không ý thức 
được những sự việc xảy ra chung quanh họ 
trong khoảng thời gian này, vì còn nhỏ nên 
họ chưa biết chuyện. Đến 60 tuổi, thì 10 
năm sau đó cũng chẳng được dùng rồi, vì 
tuổi tác già nua. 


Cho nên trừ 10 năm đầu và 10 năm cuối 
thì còn lại 50 năm. Nhưng phân nửa của 50 
năm này lại là thời gian ngủ nghỉ, nên chỉ 
còn 25 năm thôi. Vậy mà còn phải trừ thêm 
thời gian ăn uống, thay quần áo, đi nhà vệ 
sinh, uống trà và tán dóc chuyện này chuyện 
nọ. Trừ ít nhất cũng khoảng 5 năm cho những 
việc đó. Như thế thì còn dư lại bao nhiêu 
thời gian? Tức là còn lại 20 năm. Thời gian 
còn lại như thế có dài không? Vậy cuộc đời 
con người có ý nghĩa gì đây? Trên thực tế, 


142 Pháp Nhũ Thâm Ân 


thời gian hiện tại làm việc trong đời người 
chẳng có là bao. Cho nên như trên là chân 
lý của kiếp nhân sanh. Người hiểu được chân 
lý này, thời thân tâm có chỗ ký thác gởi 


gắm, liền sẽ vui vẻ mà quên cơn đói. 


Hôm qua trong lớp học tiếng Hoa, tôi hỏi, 
“Quý vị có đói không?“ Bài học hôm nay 
quý vị sẽ học về câu: “Tôi không đói.” 


Tôi hỏi: “Tại sao quý vị không đói?” 


Quý vị trả lời: “Vì được nghe Pháp nên 
hiểu được chân lý của kiếp nhân sanh.” 


Đúng vậy! Những lời tôi nói như trên 
chính là đạo lý của kiếp nhân sanh. Nếu 
quý vị nhận hiểu được thì sẽ thấy có niềm 
vui. Một khi đã vui mừng rồi, quý vị sẽ quên 
đói bụng. Như thế có phải là vi diệu không? 
Đó có thể xem như là một bài học tiếng 
Hoa, nhưng lại hàm tàng đạo lý rất sâu sắc. 
Một khi nhìn sâu vào sự học tập Phật Pháp, 
quý vị sẽ thấy hoan hỉ trong tâm. Khi có 
niềm vui thật sự rồi, quý vị sẽ quên hết 
những chuyện về ăn uống. Cho nên đừng 
quên bài học tiếng Hoa này của quý vị nhá! 
Những ai muốn học Phật nên đặc biệt chú 
ý đến bài học này. Như vậy vừa học đạo lý 


Kiếp Nhân Sanh 143 


Phật Pháp, vừa học được tiếng Hoa cùng 
một lúc. Có phải là quá tốt không? Cho nên 
đây là lý do vì sao tôi nói với những người 
nghe Pháp hôm nay rằng: 


- Lớp học tiếng Hoa này tôi sẽ thâu mỗi 
giờ là một ngàn đô. Như vậy cũng không 
mắc lắm đâu! Bài học này thật là vô giá vì 
quý vị được liễu sanh thoát tử. 


Nhân thân hạo tỷ nhất gian phòng, 
Khẩu vi môn hộ, nhãn vi song, 

Tứ chi hảo tỷ phòng tứ trụ, 

Đầu phát tỉ như san phòng thảo, 
Sấn trước hảo thời cần tu bổ, 


Mạc đãi đảo tháp trước liễu mang. 
Nghĩa là: 


Thân người giống như một căn nhà, 

Miệng là cửa, mắt làm cửa sổ, 

Tay chân như bốn cột trụ nhà, 

Tóc như rơm lợp trên nóc mái, 

Thường nên tu sửa lúc còn tố, 

Đừng chờ đến sụp mới vội lo. 

Cái miệng chúng ta giống như cái cửa. 
Hai mắt giống như cửa sổ để ánh sáng chiếu 
vào, khiến mắt ta nhìn thấy các vật. Tóc 


chúng ta cũng giống như rơm lợp trên nóc 


144 Pháp Nhũ Thâm Ân 


nhà. Nhà ở Mỹ không có lợp rơm, còn nhà 
ở Trung Quốc thì thường là lợp bằng rơm, 
nên trông giống như tóc mọc trên đầu chúng 
ta vậy. Chúng ta nên luôn giữ gìn, tu bổ. 


Lúc còn trẻ như căn nhà “còn tốt”. Khi 
già như căn nhà bắt đầu xiêu vẹo. Đến lúc 
già sắp chết, mới biết rằng mình không thể 
sống trong căn nhà này nữa. Tức là ta phải 
dọn đi nhà khác. Quý vị có thể sẽ nghĩ đến 
việc sửa chữa căn nhà, nhưng đã quá trễ 
rồi, vì bộ máy đã làm việc quá mức. Đó 
cũng như thân con người khi làm việc vậy. 
Các vị cần phải bảo tồn thân thể cho tốt khi 
còn trẻ. “Bảo tôn tốt” nghĩa là tu đạo. Quý 
vị nên ngôi thiền, lạy Phật, lễ kinh hay trì 
chú. Hôm nay tôi dạy quý vị bài học tiếng 
Hoa đầu tiên. Đó cũng là để làm nên tảng 
vững chắc cho tất cả quý vị vậy. 


“Hôm nay tôi thức giấc lúc 4 giờ sáng.” 
Sáng sớm là giờ tốt nhất để thức dậy. 


Gọi là: 


Nhất sanh chi kế tại ư cần, 
Nhất niên chi kế tại ư xuân, 
Nhất nhật chi kế tại ư thần. 


Kiếp Nhân Sanh 145 


Nghĩa là: 


Mưu tính cho đời nhờ chuyên cần, 
Mlưu tính cho năm lúc mùa xuân, 


Mưu tính cho ngày khi sáng sớm. 


Trong cuộc đời người, ta phải nên siêng 
năng. Mùa xuân là thời gian quan trọng nhất 
của năm, vì là lúc vạn vật sanh trưởng tốt 
tươi. Thời gian quan trọng nhất cho một ngày 
là buổi sáng sớm. Tốt nhất là nên dậy sớm 
và đi tản bộ ngoài vườn, để hít thở không 
khí trong lành. Như thế cũng giúp cho ta 
thêm phần năng lực. 


Buổi sáng nên thức dậy lúc 4 giờ. Sau khi 
rửa mặt đánh răng xong, nếu không có 
chuyện gì làm, quý vị nên tọa thiền... AI 
Sáng sớm mọi âm thanh đều lắng động yên 
tĩnh. Lúc này là thời gian ngồi thiển rất dễ 
tương ưng với đạo. Ngồi được một lúc thì 
chân bắt đầu đau, hoặc cơn đau đã qua. 
Quý vị có thể nên đứng lên để vận động 
chút ít. Vận động như thế nào? Lạy Phật. 
Khi đứng lên quỳ xuống để lạy, sẽ là lối vận 
động tốt nhất giúp cho máu huyết lưu thông. 
Cách này còn tốt hơn cả tập Yoga nữa đó! 
Lạy Phật xong, quý vị sẽ cảm thấy tỉnh thần 


146 Pháp Nhũ Thâm Ân 


tỉnh táo hẳn ra. Sau đó có thể tụng kinh để 
điều hòa hơi thở. Kế đến là trì chú, là niệm 
thầm trong tâm. Khi trì chú, quý vị không 
cần phải niệm lớn tiếng. Ở đây niệm lớn là 
vì có Pháp hội. Tu hành thật sự là quý vị chỉ 
niệm trong tâm thôi. Đây gọi là trì chú Kim 
Cang. Khi các việc như thế đã hoàn tất, quý 
vị mới bắt đầu đi làm. Đến chiều 5 giờ tan 
sở, quý vị có thể đến giảng đường Phật giáo 
để học tiếng Tàu và nghe giảng kinh. Như 
vậy trên thực tế quý vị được lợi ích mà chẳng 
phải tốn tiền, nên các vị có thể sẽ bỏ ăn 
chiều. Câu cuối của bài học tiếng Hoa bảo 
là: “Quý vị có đói bụng không?“ Chúng ta 
phải đợi đến ngày mai mới trả lời câu hỏi 


` 


này. 





Kiếp Nhân Sanh 147 


Án Ma Ni Bát Di “Ngưu” 


Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị 


Nếu trong lúc chúng con tụng chú Lăng 
Nghiêm mà phát âm không hoàn toàn chính 
xác thì có sao không? 


Ngày xưa có một ông lão tu hành rất chân 
thật, nên lúc nào ông cũng không rãnh rỗi. 
Ông lão làm gì? Ông lão trì chú, tức là trì 
“Lục Tự Đại Minh Chú.“ Nhưng ông lão tu 
hành này niệm không đúng. Bởi vì ông đã 
không hỏi cho rõ ràng cách đọc như thế nào, 
mà lại tự ý đặt ra. Hoặc là ông có hỏi qua, 
nhưng vì trí nhớ không mấy gì tốt, cho nên 
người ta dạy: khi chữ khẩu (L1) bên cạnh chữ 
Án (#4) thì có âm đọc là Án (#4:)Vì thế mà 
ông nghĩ rằng khi chữ khẩu có thêm chữ 
Ngưu (⁄{:), thì nhất định cũng đọc là Ngưu. 


Thật ra chữ đó không phải phát âm là 
Ngưu (f:) mà có âm đọc là Hồng (:?). Thế 
là ông lão niệm câu chú Án Ma Ni Bát Di 
Ngưu, Án Ma Ni Bát Di Ngưu, Án Ma Ni 
Bát Di Ngưu. Ông lão cứ như vậy mà niệm 
rất thành tâm, rất hứng thú. Với lòng nhiệt 


148 Pháp Nhũ Thâm Ân 








tâm và nghị lực trì niệm của ông, thì thật là 
bao nhiêu sức mạnh của chữ ngưu (trâu) đó 
như phát xuất ra vậy. 


Ông lão không những chỉ niệm lấy có, 
mà mỗi ngày ông đều niệm đến cả trăm 
ngàn lần câu Án Ma Ni Bát Di Ngưu này. 
Sau khi niệm cả trăm ngàn lần như thế, ông 
cho rằng quá phiền phức nếu niệm mà dùng 
xâu chuỗi để tính đếm. Cho nên ông bắt 
đầu dùng trăm ngàn hột đậu nành để đếm 
khi niệm chú. 


Thế rồi mỗi lần niệm xong một câu, ông 
đời một hột đậu qua một bên. Vì làm như 
vậy thì sẽ không bị sai sót chi. Niệm một 
câu thì dời một hột đậu qua một bên. Ông 
cứ như vậy mà niệm. Niệm tới niệm lui và 
quả là đã có linh nghiệm thật. Ông niệm 
cho đến khi các hạt đậu tự động nhảy qua 
mà không cần dùng tay dời chúng. Ông niệm 
một câu Án Ma Ni Bát Di Ngưu (trâu), thì 
ngưu này nhảy qua. Niệm thêm một câu Án 
Ma Ni Bát Di Ngưu, thì thêm một ngưu nữa 
lại nhảy qua. 


Cứ như thế mà tiếp tục niệm tới niệm lui, 
niệm cho tới khi hào quang xanh sắc xanh, 
hào quang vàng sắc vàng, hào quang hồng 


Án Ma Ni Bát Di “Ngưu” 149 


sắc hồng- gồm cả năm hào quang và mười 
màu sắc đó bao phủ quanh ông. Lúc đó, ông 
càng niệm lại càng hân hoan hơn: Thật là 
vui quá! Thử tưởng tượng xem! Các hột đậu 
mà lại có thể tự động nhảy từ bên đây qua 
bên kia. Chính ông cũng không ngờ rằng sự 
linh nghiệm của câu chú, đã khiến các hột 
đậu trở nên linh hoạt đến nỗi có thể tự động 
di chuyển được. 


















Z2 
⁄⁄Z⁄ 


222 
X⁄Á ÂU „Hyý | 
HT 4/2, 7. 
< 


Rồi vào một ngày nọ,lại có một lão đạo sĩ 
khác, nhận thấy bầu trời trên đỉnh núi có 
một luông khí sắc tía. Sự hiển hiện của luông 
khí sắc tím cuộn xoáy là nhất định phải có 
một vị chân tu đang tu tập trên đó. Cho nên 
lão đạo sĩ này bèn đi đến đó xem thử. Đến 
nơi thì thấy chỗ ở rất đơn sơ, chỉ là một túp 
lều tranh nhỏ. Lúc ông nhìn vào bên trong 


150 Pháp Nhũ Thâm Ân 


thì thấy có một ông già đang niệm Án Ma 
Ni Bát Di Ngưu và cũng thấy các hạt đậu tự 
động nhảy qua. Ông lắng nghe, lắng nghe. 
Và khi ông già đó đã xong khóa trì niệm 
trăm ngàn biến Án Ma Ni Bát Di Ngưu, đến 
chữ Ngưu cuối cùng, ông khách bèn hỏi: 
Ông đang làm gì vậy? 

- Tôi niệm Lục Tự Đại Minh Chú. 

- Ông niệm như thế nào? 


- Thì niệm - Án Ma Ni Bát Di Ngưu. 


- Ông niệm sai rồi! Không phải là Án Ma 
Ni Bát Di Ngưu đâu! 


- Vậy thì là gì? 


- Là Án Ma Ni Bát Di Hồng. 


>>» 


| 


Rồi sau đó ông lão niệm Án Ma Ni Bát Di 
Hồng. Nhưng khi niệm chữ Hồng, các hạt 
đậu chẳng động đậy chút nào. “Ủa! HỒNG 
không làm chúng di động.” Ông lão nói: 

“Thấy chưa? Khi tôi niệm Án Ma Ni Bát 
Di Ngưu, thì đậu của tôi tự động di chuyển. 
Nhưng khi tôi niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng 
thì các đậu này làm lơ với tôi, chẳng thèm 


Án Ma Ni Bát Di “Ngưu” 151 


nhúc nhích chi hết. Vậy thì tôi sẽ tiếp tục 
niệm theo cách của tôi - Án Ma Ni Bát Di 


l4 


Ngưu cho rồi 


Thật ra ông lão này vốn là không biết 
chữ, tuy niệm Án Ma Ni Bát Di Ngưu, mà 
ông cũng đắc được tam muội. Từ đó chúng 
ta thấy rằng: Nhất thiết duy tâm tạo - Tất cả 
đều do tâm tạo. Nếu quý vị niệm không đúng, 
nhưng không phải là vì quý vị cố ý, thì đó 
không phải lỗi của quý vị. Bởi vậy không có 
sao đâu. Chỉ cần quý vị thành tâm thôi. Cho 
dù như quý vị có niệm sai đi nữa, thì vẫn 
được cảm ứng như thường. Đó là bởi các vị 
Thần Chú biết quý vị không phải cẩu thả. 
Trong trường hợp này, cho dù nếu có trì niệm 
không đúng hoàn toàn, nhưng cũng vẫn được 
cảm ứng như nhau. Quý vị hiểu chưa? Tôi 
nói nhiều đạo lý như vậy đều là để trả lời 
câu hỏi này cho quý vị đó. 


152_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Phát Hiện Bảo Tàng! 





Hôm nay có 


R 


Š số đông người 
Việt đến hành hương. Đồng thời lại có nhóm 
sinh viên trường Đại Học Humboldt State 
và nhiều đạo hữu gần xa cũng nhân dịp cuối 
tuần đến đây tham quan. Tôi xin báo cáo 
chuyện lý thú là chúng tôi đã được phép 
tiến hành xây dựng thêm ngôi Đại Hùng 
Bảo Điện, một trong những công trình kiến 
trúc mới ở phía đông của Vạn Phật Thánh 
Thành. Cho nên nơi đây ví như đang tỏa 
hào quang sáng chói thu hút nhiều chúng 
sanh qui tụ về. 


Trong Kinh có nói rằng: Phật pháp khởi 
lên từ trong gian khó. Chúng ta đều biết Sơ 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi tới Trung Quốc đã 
gặp biết bao khó khăn. Ngài đã từng bị người 
xấu ác dùng thuốc độc hãm hại. Còn Lục Tổ 
thì phải lẫn trốn trong rừng với nhóm thợ 
săn để khỏi bị người truy tầm. Sở dĩ tôi gợi 
lại những chuyện này là chỉ vì muốn nhắc 


Phát Hiện Bảo Tàng! 153 


mọi người rằng, một khi tiến hành việc xây 
cất ngôi Đại Hùng Bảo Điện, tất là phải 
øặp trở ngại. Thật ra chúng ta đã từng trải 
qua biết bao khó khăn mới đến được đoạn 
đường này. Trong đời mạt pháp, chúng ta 
không những chỉ lo chú trọng vào các công 
trình xây cất, mà cũng phải cố gắng hoằng 
dương chánh pháp. 


Bây giờ tôi xin kể câu chuyện “Phát hiện 
bảo tàng” dưới đất như sau: 


Người ta thường nói với tôi rằng: “Chắc 
là Sư Phụ báo anh làm như vậy chớ gì!” 
Theo tôi nghĩ thì có nhiều đệ tử cũng đã 
từng có kinh nghiệm như vây. Họ cứ tưởng 
rằng: mình đang làm theo ý của Sư Phụ, 
nhưng ngờ đâu lại không được Ngài chấp 
thuận. Sau đây là câu chuyện từ kinh nghiệm 
của bản thân tôi. 


Từ lúc mua được Vạn Phật Thánh Thành 
thì vài năm sau đó, tất cả hệ thống điện lực 
đều bị ngưng điện. Sau khi chúng tôi kiểm 
soát khắp mọi nơi mới phát giác rằng, dây 
điện dưới đất đã bị hư. Tôi liền viết một tờ 
đơn trình lên Sư Phụ để xin mua loại dây 
điện dưới đất. Tuy xin mua loại dây điện 
với giá rất mắc nhưng Sư Phụ đồng ý phê 


154_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


chuẩn liền. Sau khi chúng tôi thay đổi dây 
điện mới thì Vạn Phật Thánh Thành có điện 
trổ lại. Trong mười năm đầu, mỗi lần hệ 
thống điện bị hư, chúng tôi đều đệ đơn xin 
Sư Phụ cho mua dây điện mới để thay, rồi 
vấn đề cũng được giải quyết ngay. 


Nhưng mười năm sau, có một ngày lại bị 
cúp điện và chúng tôi cũng phát giác có 
một đoạn dây điện bị điện cao áp xuất đốt 
cháy. Sau khi ước lượng chiều dài dây diện 
cần mua để sửa chữa, chúng tôi lại điển 
đơn trình lên Sư Phụ. Lúc đó chúng tôi cứ 
định ninh rằng Sư Phụ sẽ chấp nhận để được 
mua dây điện mới. 


Trong nhóm huynh đệ chúng tôi có người 
nói được tiếng Hoa đã đi báo cáo với Sư 
Phụ, nhưng sau đó trở lại nói rằng: “Sư Phụ 
bảo là Ngài đã mua đủ dây điện rồi, không 
cần phải mua thêm dây điện nữa. Các chú 
cứ như thế mà sửa chữa đi, chớ không được 
mua dây điện mới.” Tôi thật không thể tin 
nổi những gì mình đã nghe, cho nên tôi hỏi 
vặn lại vị thông dịch: “Sư Phụ thật nói vậy 
sao?“ Đến khi biết ra, quả thật là vậy, nên 
tôi kinh ngạc đến đớ lưỡi, chẳng thốt được 
lời nào. Lúc bấy giờ, tôi cũng không biết, 


Phát Hiện Bảo Tàng! 155 


phải làm sao để đưa dòng điện hoạt động 
trở lại. 


Đang trong tình trạng lúng túng, nhưng 
tôi vừa đưa mắt nhìn quanh và cũng vừa suy 
tính. Thấy có một cái hố sâu vừa đủ cho 
một người, thế là tôi bèn chui xuống để xem 
xét. Hình như tôi đã thấy qua có một số dây 
điện dài khoảng 20 mét ở dưới đó. Nhưng 
hiện tại lại cần đến 300 mét dây điện. Tôi 
cứ thử lòn lõi chui xuống dưới xem sao và 
lôi ra 20 thước dây điện. Khi tôi dùng sức 
kéo ra được khoảng hai hay ba chục thước, 
thì đầu dây điện bên kia bị kẹt dưới đất nên 
không thể kéo ra thêm được. 


Sau đó tôi phát hiện rằng không những 









chỉ có hai, ba chục thước, mà phần bị chôn 
dưới đất vẫn còn nữa, chỉ không biết là nó 
sẽ dẫn thông tới đâu thôi. Thế là tôi lại 
tính toán: Nếu còn thêm một số dây 

điện dưới đó, biết đâu cũng đủ cho 
mình thay vào dây điện bị cháy. 


156 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Chúng tôi lại lục lạo tìm kiếm khắp nơi. 
Rồi cứ theo hướng dây điện mà phăng tới 
thì phát hiện có một đoạn đường trải dầu 
hắc nối thông qua với đường dây điện, nhưng 
lại không biết nó dẫn đến đâu. Xoay qua 
xoay lại tìm tòi, thì thấy hình như nó dẫn 
thông về phía bắc quanh khu vực Giới Đường 
(dãy nhà dành cho giới tử ở trước khi thọ 
giới Cụ Túc). Sau đó chúng tôi lại tiếp tục 
lục soát và phát hiện được dây điện thuộc 
loại cao cấp dùng cho dưới đất, chớ không 
phải là loại dây điện thường. Ngày xưa nơi 
đây vốn là bệnh viện của tiểu bang, có lẽ 
lúc đó chính bệnh viện đã đặt những dây 
điện xuống đó. Sau đó chúng tôi lại tìm thấy 
một hố sâu khác, lại cũng có dây điện. Và 
cũng móc nối dưới đường hầm. Chúng tôi 
biết thêm rằng, trước khi bệnh viện đóng 
cửa, họ đã có kế hoạch đặt một trạm điện 
lực mới tại khu vực Giới Đường. Nhưng công 
việc chưa hoàn thành thì bệnh viện bị đóng 
cửa. 


Số dây điện chúng tôi vừa tìm được từ 
trạm điện lực dẫn thẳng tới khu Giới Đường 
vẫn không đủ. Cho nên chúng tôi vẫn còn 
cần thêm dây điện để nối từ khu Giới Đường 


Phát Hiện Bảo Tàng! 157 


dẫn đến trạm điện gần đó. Thế là chúng tôi 
lại tiếp tục tìm, rồi lại phát hiện trong trạm 
điện có một đường dây thông tới một cột trụ 
điện. Chiều dài của dây điện này thì vừa đủ 
cho chúng tôi đang cần dùng. Vào thời đó, 
trong nhóm chúng tôi gồm khoảng bốn, năm 
người đều biết về công việc của điện cao áp 
nhưng ở Vạn Phật Thánh Thành ít có người 
biết kỹ thuật này. Cho nên đây cũng là một 
cơ hội cho chúng tôi cùng nhau hiệp lực, 
đem điện cao áp mới này tiếp nối với hệ 
thống điện cao áp sẵn có. Nhưng phần dây 
điện bị hư dưới đất là ở chung quanh khu 
lầu bệnh viện về phía tây bắc thì tiếp cận 
với khu đất ẩm thấp. 


Vào mùa đông, nơi này mực nước dưới 
đất lên cao vì nước từ hố sâu chảy ra không 
ngừng. Biết khu đất đó ẩm thấp, vì nước 
dưới đất quá nhiều, nên chúng tôi quyết định 
không dẫn dây điện cao áp qua khu đất đó, 
tức là chỗ dây điện bị hư. Chúng tôi bỏ qua 
khu vực đó để bắt lại đường dây điện khác. 
Mặc dù trải qua cả tháng trời để lắp ráp tu 
sửa đường dây điện chúng tôi đã phục hồi 
được nguồn điện lực trở lại. 


158 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Kết cuộc là chúng tôi chỉ mua những cái 
đầu dây diện để nối các dây điện với nhau, 
chớ không có mua thêm dây điện. Những 
dây điện mà chúng tôi tìm ra được lại có 
phẩm chất lượng cao, nếu mua thì rất là đắt 
tiền. Cho nên có thể nói là chúng tôi đã 
phát hiện được bảo tàng! Vì thế mà mỗi khi 
có người nói: “ƠI huynh làm như vậy là theo 
ý của Sư phụ, Sư phụ muốn huynh làm như 
vậy” là tôi nhớ tới câu chuyện này. Cũng từ 
kinh nghiệm này tôi hiểu rằng cảnh giới của 
Sư Phụ thật khó nghĩ bàn. Tôi nghĩ rằng, 
không có ai đã thật sự biết được Sư Phụ 
muốn họ làm những gì? A Di Đà Phật. 





Phát Hiện Bảo Tàng159 


Thuận Tay Trái 
—Tự Do Phát Triển Thái Quá 


Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị 


Tôi không phản đối việc cho con em phát 
triển theo kiểu tự do như ở nước Mỹ này. 
Nhưng nếu cho con nít tự do phát triển quá 
mức, thì đó cũng là một quan niệm sai lầm. 
Bởi vì trẻ con giống như những cây nhỏ mọc 
ra rất nhiều cành non; nếu muốn thân cây 
trở thành vật liệu hữu dụng, thì phải cắt tỉa 
đi những chồi nhánh, chỉ để lại một thân 
cây ngay thẳng thôi. Chỉ có vậy, cây đó sau 
này mới trở thành cột trụ được. Nếu đứa bé 
làm đúng, thì dĩ nhiên nó được phép tự do 
phát triển. Còn như đứa bé làm không đúng, 
thì nó nên được chỉ dạy để sửa đổi. 


Thí dụ như ở quốc gia này, tôi thấy có 
rất nhiều trẻ con thuận tay trái. Chúng viết 
chữ, ăn cơm hay làm việc gì cũng đều dùng 
tay trái. Như vậy thì không được tiện lợi cho 
lắm. Tay mặt thuộc về nhu thuận; tay trái là 
thuộc về cang cường, ngang ngạnh. Do đó 
để các em thuận tay trái thì không tốt lắm. 


160 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Trong mỗi gia đình, nếu có con em nào có 
khuynh hướng thuận tay trái, tốt nhất là người 
lớn trong gia đình nên chỉ dạy, giúp chúng 
đổi qua tay mặt, nhất là trong thời kỳ tập 
viết, tập ăn. Như dùng tay mặt để viết, cầm 
muỗng đũa lúc ăn cơm... Đi theo chiều kim 
đồng hồ là hành động thuận thảo, trật tự. 
Cũng như khi nhiễu Phật, chúng ta đi vòng 
về phía tay mặt. Chúng ta làm tất cả mọi 
việc cũng đều theo chiều kim đồng hồ. So ra 
dùng tay mặt làm việc thì sẽ linh hoạt hơn, 
và cũng tiện hơn trong việc viết chữ, ăn 
cơm, hay làm mọi chuyện gì đi nữa cũng 
đều thuận lợi cả. Vì thế tôi nêu lên ý kiến 
này cho những gia đình nào có con em thuận 


tay trái. 





Thuận Tay Trái ~Tự Do Phát Triển Thái Quá 161 


Mặc dù tôi đề nghị như vậy, nhưng quý vị 
có lẽ vẫn cứ cho chúng nó tự do phát triển. 
Nhưng nếu sau này chúng không chịu nghe 
lời quý vị, thì đó cũng là kết quả tự do phát 
triển của chúng mà ra! Bởi vì chúng nó sẽ 
nói: “Tôi muốn tự do phát triển, tôi không 
nghe đâu! Nói cái gì tôi cũng sẽ không nghe 
hết.” Sau đó khi chúng lớn lên, chúng sẽ 
làm dân hipbpy, hoặc làm những chuyện 
không hợp lý. 


Từ màn ảnh tỉ vi, con người cũng có thể 
học rất nhiều những thói hư tật xấu. Nếu 
quý vị cho con em xem ti vi, có phải cũng là 
cho phép chúng tự do phát triển không? Vì 
như thế là để cho chúng bị ảnh hưởng rồi 
đó. Cho nên nếu thật sự là tự do phát triển, 
thì nên làm sao đây? Quý vị nên mang chúng 
nó lên núi, đến một nơi không có điện thoại, 
không có ti vi, cái gì cũng không có - để 
chúng nó hoàn toàn tách biệt với đời. Rồi 
lúc bấy giờ chúng nó mới có thể. tự do mà 
phát triển ở đó. Cũng giống như cây cỏ trên 
núi, hoàn toàn xa rời thế nhân. Một khi ở 
nơi không có người chung quanh, dù chúng 
không muốn tự do phát triển cũng phải phát 
triển thôi. 


162. Pháp Nhũ Thâm Ân 





Trên thực tế, khi chúng ta sống trong xã 
hội, lúc nào cũng có sự giao tiếp với người 
chung quanh, vì vậy chúng ta nên ứng dụng 
vào trí tuệ, những hiểu biết thông thường và 
sự duy trì hành vi mẫu mực của chúng ta. 


Tôi không chống đối những người thuận 
tay trái. Nhưng những người thuận tay trái 
có lúc tánh tình giống như không mấy bình 
thường. Thường thì họ không chịu nghe lời 
người khác. Đó cũng là hậu quả liên quan 
đến việc con em được phép tự do phát triển. 
Chúng ta bảo rằng trẻ con ở đất nước này là 
được quyền tự do phát triển, nhưng chúng ta 
đã không nghiên cứu tường tận là có bao 
nhiêu đứa bé trong số đó được tự do phát 
triển mà trở thành Tổng Thống đâu? Có phải 
trong trường hợp là đứa trẻ có quyền tự do 
phát triển, rồi sau đó nó trở thành Tổng 
Thống? Nếu là vậy thì mỗi đứa bé đều nên 
trở thành Tổng Thống hết rồi. 


Còn nếu không là như vậy, chúng ta phải 
quan tâm và chỉ dạy giúp đỡ trẻ con một 
chút. Dẫn dắt nó chút ít tức là nếu nó đúng, 
quý vị nên cho nó phát triển tự do; còn như 
nó không đúng, thì phải bảo cho nó biết: 
“Không được như vậy”. 


Thuận Tay Trái -Tự Do Phát Triển Thái Quá 163 


An Vụng! 
Thích Hằng Thuận 


Đây là chuyện có thật do chính Thầy người 
Mỹ kể lại nhân trong chuyến Hòa Thượng 
Tuyên Hóa hoằng pháp ở Đài Loan năm 
1989. 


Khoảng 14, 15 năm về trước, khi chưa tới 
chùa Kim Sơn tôi đã xuất gia làm Sa Di trong 
một chùa ở Bang Kok, Thái Lan. Lúc đó tôi 
đọc một cuốn sách tiếng Anh viết về cuộc 
đời của Sư Phụ. Sách này mới phát hành và 
được gởi đến thư viện của chùa. 


Vừa đọc xong quyển sách, tôi cảm biết 
ngay Sư Phụ sẽ là Thầy của tôi. Thế là tôi 
lập tức lo chuẩn bị rời khỏi Thái Lan để tới 
chùa Kim Sơn tìm Sư Phụ xin tu học. Lúc tới 
chùa Kim Sơn ở San Francisco tôi vẫn giữ 
giới Bát Quan Trai, nên cũng không ăn chiều 
như các vị tu sĩ và cư sĩ ở đây. Đồng thời 
tôi cũng cùng đại chúng tham gia các khóa 
lễ tụng niệm hằng ngày ở chùa. Thời gian 
khoảng nửa năm ở chùa Kim Sơn này, tôi 
giữ nhiệm vụ rửa chén sau bữa ăn. Một ngày 


164 Pháp Nhũ Thâm Ân 


nọ, nhân chùa cử hành pháp hội Quán Âm 
Thất nên có rất nhiều người tới tham dự. 
Ngày hôm đó cũng có rất nhiều món ăn 
ngon cùng các loại bánh ngọt. Vì có nhiều 
người đến tức số chén bát cần rửa cũng rất 
nhiều, cho nên sau bữa ăn, tôi phải rửa chén 
đến khoảng 3, 4 giờ chiều mới xong. Lúc 
bấy giờ, tôi giữ giới rất nghiêm túc cũng 
như mọi người trong chùa vậy. Tức là sau 
bữa ngọ, chúng tôi sẽ không ăn thêm bất cứ 


` 


8Ì. 


Khi rửa chén vừa xong, tôi chợt thấy trong 
thùng rác có rất nhiều bánh trông như vẫn 
còn nguyên vẹn nhưng đã bị người ta vứt 
bỏ. Thấy vậy tôi tự nhũ thầm. Ồ! Mình tuy 
giữ giới không ăn chiều, nhưng nếu bỏ các 
thức ăn như vậy thì thật là lãng phí quá đi 
thôi Rồi tôi tự biện hộ, tự làm luật sư để 
bào chữa lòng tham muốn ăn bánh của mình. 
Thế nên tôi lượm mấy cái bánh lên và ăn 
hết tại thùng rác. 


Điểm quan trọng của câu chuyện này là 
lúc tôi lượm bánh ăn đó đã không có một ai 
trong nhà bếp cả. Bởi vì lác đó mọi người 
đang tập trung trên chánh điện để tiếp tục 
theo khóa lễ Quán Âm Thất. Cho nên tôi 


Ăn Vụng! 165 


quả quyết rằng: Đã không có người nào nhìn 
thấy tôi ăn như vậy cả. 








Theo thông lệ, mỗi tối chùa Kim Sơn đều 
có buổi thuyết giảng Phật pháp. Lúc bấy giờ 
Sư Phụ đang giảng bộ kinh Hoa Nghiêm nên 
mỗi tuần có khi Ngài giảng đến 8, 9 buổi. 
Và phải trải qua tới 8 năm Ngài mới giảng 
hết bộ kinh này. 


Ngay trong bữa tối trong giờ giảng kinh 
hôm đó, Sư Phụ bỗng lên tiếng thông báo 
rằng: “Ở chùa Kim Sơn đây, mọi người đều 
tu hành khổ hạnh, như mỗi ngày chỉ ăn một 
bữa. Nếu như có bất cứ vị nào ở đây nghĩ 
rằng: Sau bữa ngọ mà không được ăn bất cứ 


166 Pháp Nhũ Thâm Ân 


øì là việc rất khó làm và không thể nào tuân 
giữ nổi, thì cái vị đó có thể lượm thức ăn 


"% ⁄ ho % x 
trong thùng rác ra để mà ăn. 


Nghe đến đây tôi giật mình hốt hoảng và 
thầm nghĩ: Làm sao Sư Phụ lại biết mình ăn 
bánh lượm từ trong thùng rác vậy cà? Lo sợ 
quá, tôi lại nghĩ: “Ôi thôi! Sư Phụ đã biết 
được tâm mình rồi! Ngài còn thấu rõ từng ý 


niệm trong tâm của mình luôn. 


Rõ ràng là lúc đó chẳng có ai thấy mình 
ăn bánh từ trong thùng rác mà!” Bởi vậy tôi 
quyết chắc là Sư Phụ đã đọc được tâm tôi, 
cho nên mỗi lần nhìn thấy Ngài là tôi sợ 
đến khiếp vía. Mấy hôm sau đó, Sư Phụ bỗng 
tới gõ cửa phòng tôi. Thật ra, dù tôi đã ở 
chùa Kim Sơn này có trên nửa năm rồi, nhưng 
Sư Phụ chưa bao giờ nói chuyện với tôi cả, 
thì đối với việc Ngài đến phòng tôi để hỏi 
chuyện thì khỏi nghĩ bàn. Thấy Sư Phụ bước 
vào phòng, tôi sợ run cầm cập bèn núp sau 
cánh cửa. 


Sư Phụ hỏi: Có chuyện gì vậy? 
- Con thật sợ Sư Phụ quá đi thôi!! 


Ngài hỏi: Tại sao? 


Ăn Vụng! 167 


- Vì Sư Phụ đọc được tâm của conl 


- Vậy à! Tâm chú ra sao‡ Phải chăng tâm 
chú là hình tròn, hình vuông, hay nó có màu 
xanh, màu đỏ? Thử chỉ cho ta thấy tâm của 
chú đi! 


Tôi ngẫm nghĩ giây lát, nhưng tôi đã không 
trả lời được. 

Sư Phụ nói: 

- À há! Như vậy là đâu có vấn đề gì!! 


^ ` ^ ^ *® ^ *® ~ KV. 
Thật sự là tâm tôi ra sao, tôi cũng chăng 
rõ được! Vì vậy, mãi cho đến ngày hôm nay, 
tôi vẫn ra công tìm kiếm, và cố gắng trả lời 


câu hỏi của Sư Phụ. 





168 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Phương thức học giỏi: 
“Ba Trong, Ba trên” 


Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị 


Có một em họ Đường mười bốn tuổi cùng 
với mười lăm bạn học đến lạy Hòa Thượng, 
xin Quy Y và khẩn cầu Ngài từ bi chỉ dạy 
làm thế nào khai mở trí tuệ, mau học thuộc 
bài, và nhớ dai hơn? 


Hòa Thượng bảo chúng như sau: 


- Muốn học giỏi, phải theo phương pháp 
Ba Trong, Ba Trên. Ba Trong là khi học bài 
phải đặt vào ba chỗ: 


1) Trong tâm, 

2) Trong miệng, 

3) Trong mắt. 

Tức là dùng mắt xem bài, dùng miệng 
đọc bài, và dùng tâm để tư duy bài học. 


Ba Trên nghĩa là phải học luôn luôn: 


1) Trên đường, 
2) Trên gối, 
3) Trên cầu vệ sinh. 


Phương thức học giỏi: “Ba Trong, Ba trên” 169 


Lúc đi trên đường thường nên suy gẫm, 
nhớ lại bài học mà thầy cô vừa dạy. Về 
nhà, lúc lên giường, trước khi nhắm mắt ngủ, 
phải đọc qua một lần những bài vừa học ở 
trường. Và lúc ngồi trên cầu vệ sinh đừng 
để uống phí thời giờ suy nghĩ viễn vong mà 
nên chuyên tâm, nhớ lại những gì mình vừa 


học qua. 





- Khi học bài phải để hết cả tâm trí vào 
bài vở và chỉ thấy có quyển sách thôi, nếu 
có ai thổi kèn bên tai các con, các con cũng 
không nghe. Nếu có những màu sắc hình 
ảnh sáng chói, lộng lẫy chiếu bày trước mắt, 


170 Pháp Nhũ Thâm Ân 


các con cũng không nhìn. Các con nếu cứ 
thế mà chuyên tâm nhất ý, thì không việc 
øì mà không đạt được, huống chỉ nói về việc 
học thuộc bài? 


Bọn học trò nghe qua hiểu rõ, và ghi khắc 
lời dạy vào lòng. Sau khi trở về, chúng y 
theo lời dạy của Ngài, quả nhiên trí tuệ khai 
sáng. Từ học sinh bình thường, chúng trở 
thành xuất sắc, thông minh. Cha mẹ và Thầy 
Cô giáo của các em đều không khỏi kinh 
ngạc. Chuyện truyền ra xa, học sinh từ khắp 
nơi không ngừng tìm đến xin Quy Y và cầu 
Ngài dạy dỗ. 





Phương thức học giỏi: “Ba Trong, Ba trên” 171 


Sự giáo huấn của Ân Sư 


Thích Hằng Hiền 





Khi mới xuất gia, tôi rất tự hào về sự tỉnh 
thức của mình lúc ngồi thiền, trong khi các 
vị khác bị ngủ gục. Nhưng sau đó nghiệp 
chướng lại đến với tôi, vì mỗi khi ngồi xuống 
là bị gục ngay. Rồi nó trở thành một vấn đề 
lớn. Thời đó chúng tôi mỗi khi gặp vấn để 
øì đều có cơ hội thưa hỏi với Sư Phụ. Bởi tôi 
rất quan tâm đến việc mình bị hôn trầm 
trong lúc tọa thiền, nên tôi thỉnh cầu xin Sư 
Phụ giúp đỡ. Dĩ nhiên công phu tọa thiển là 
do sự tự luyện tập ở mỗi người, chớ không 
có một công thức huyền diệu nào để làm 
cho được dễ dàng. 


Tuy nhiên, Sư Phụ đã dùng một phương 
pháp không tầm thường để giúp tôi. Vốn là 
lần đó tôi trên chuyến xe buýt đi Los Ange- 
les, vì trong tình trạng tuyệt vọng không tìm 
ra lối thoát, nên tôi đã phát nguyện trước 
đại chúng là sẽ không ngủ gục lúc ngồi thiền. 
Vừa nói xong, có một huynh đệ liền nói với 
tôi cùng mọi người rằng, tôi không nên phát 
nguyện vì tôi sẽ không làm nỗi. Lời nói đó 


172_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


đã khiến trong tâm tôi có mối nghi ngờ. Và 
tôi đã không làm nỗi theo nguyện vọng của 
mình. Bởi không làm nỗi, nên trong cuộc 
sống cũng như sự tu hành của tôi bắt đầu 
phát sanh nhiều vấn để phiển phức. Lúc 
chuyện xảy ra khó mà giải thích được đó là 
chuyện øì. Ngay trong tình cảnh như vậy, 
tôi bắt đầu nghi ngờ theo những chiều hướng 
khác nhau. Nhưng khi suy ngẫm lại sự việc 
đã qua, thì đó có thể chỉ là phần thay đổi 
trong tiến trình vượt khỏi cảnh khó khăn. 


Lúc đó ni chúng thường luân phiên nhau 
về trú ngụ tại chùa Kim Luân ở Los Angeles, 
tiểu bang Ca-li. Mỗi tháng Sư Phụ đều về 
chùa Kim Luân một lần, đồng thời cũng là 
dịp cho chúng tôi cùng theo xe để đến hoặc 
trở về. Cũng may là lúc phiên tôi xuống đó 
thì không phải đi bằng xe hơi, mà là bằng 
xe buýt, nên có thêm nhiều người cùng đi. 
Lúc đó chắc là khoảng đầu năm 1980, tôi 
không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng là 
lúc mà chùa Kim Luân còn tọa lạc ở đường 
số 6 thành phố Los Angeles. Khi tôi mãn kỳ 
hạn ở chùa Kim Luân, tôi lại may mắn được 
trở về bằng xe buýt. Nói may mắn, bởi vì 
tôi luôn mang theo nhiều đồ đạc mỗi khi đi 


Sự giáo huấn của Ân Sư 173 


đây đó, nên khi về cũng cần đem về. Lần 
này có xe buýt trở lại trong chuyến về, nên 
tôi nghĩ là không có vấn đề gì. 


Tuy nhiên vào sáng thứ hai, lúc lên xe 
buýt, Sư Phụ đột nhiên thông báo lớn tiếng 
cho chúng tôi nghe với giọng nói không vui, 
là tôi không được phép lên xe. Vì lý do gì? 
Sư Phụ bảo tôi và tất cả những người đến để 
đưa tiễn Ngài cùng những vị theo xe về rằng: 
Xe buýt này sẽ không chở người làm biếng 
như tôi, người mà ngủ gục ngay khi cô ta 
ngồi xuống! Bởi vậy xe buýt khởi hành mà 
không có tôi. Tôi bị ở lại Los Angeles với 


nổi lòng kinh ngạc và hổ thẹn vô cùng. 


Thật ra, hôm đó trời rất trong đẹp, ánh 
nắng chứa chan vùng Los Angeles. Và chùa 





174_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Kim Luân tràn ngập bầu không khí vui vẻ, 
tốt lành từ chuyến thăm viếng của Sư Phụ. 
Nhưng tôi chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ và 
hối hận. Tôi không muốn nghĩ đến là mình 
phải làm gì, mà chỉ biết trở về phòng, nơi 
tôi đã ở trong tháng qua để ngôi thiễn. 


Quý vị có thể tưởng tượng rằng lúc đó tôi 
đã không ngủ gục hôn? Tôi chỉ lo phản tỉnh 
lại sự nhu nhược và thiếu quyết tâm của 
mình, với nỗi lòng hối hận sâu xa. Khoảng 
nửa tiếng sau đó, chúng tôi nghe có tiếng xe 
trong sân đậu. Thì ra xe buýt đã quày đầu 
trở lại và cuối cùng tôi đã được phép lên xe! 


Sau này nghe các sư cô kể là: Khi xe buýt 
chạy được một khoảng trên xa lộ, thì Sư Phụ 
bảo tài xế quay về Kim Luân để rước tôi. Tôi 
nghĩ đối với những ai không có kinh nghiệm 
về Sư Phụ, thì khó mà biết rằng Ngài đã 
dùng bao khí lực và tâm sức vào việc giáo 
hóa chúng đệ tử. Khi tôi nhận sự giáo hóa 
đó, cùng với bao sự dạy dỗ tương tự, tôi liền 
tập trung mạnh mẽ thẳng vào tình cảnh ấy 
ngay. 


Hồi tưởng lại, tôi biết rằng không thể hình 
dung hết được sự từ bi của Sư Phụ, cùng biết 


Sự giáo huấn của Ân Sư 175 


bao sự giúp đỡ của Ngài để tôi vượt qua lúc 
khó khăn - bằng cách cho xe buýt chở đầy 
người chạy đi một khoảng xa, rồi quay trở 
lại, khiến tôi buộc lòng cảm thấy xấu hổ, 
rồi cho tôi niễm vui khi được tha thứ. Và tôi 
tin chắc rằng Sư Phụ quan tâm rất nhiều về 
việc tôi có tu hành hay không. Sư Phụ đã 
không ngừng đáp ứng lời cầu giúp của tôi 
qua một màn kịch, với bài học sâu sắc khó 
quên. Còn bao người khác cũng có thể học 
được giống như vậy, cũng khó mà tính hết, 
nhưng chắc chắn là họ phải có phần trong 
sự dạy dỗ này. 


Tôi vốn rất chậm chạp, nên có lẽ phải 
trải qua một thời gian dài mới có thể - không 
bao giờ ngủ gục khi ngồi thiền. Nhưng tôi 
đã tiến bộ hơn sau bài học không thể nghĩ 
bàn đó. 


Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy, nhất định 
-..ge= là tôi đã trồng xuống chủng tử gì rồi, 
để trải qua một thời gian dài mới mọc 


lên được. Cũng chính vì lẽ đó, nó sẽ đem 





lại cho tôi nguồn sức mạnh để hoàn thành 
nguyện vọng “không thể làm nổi” của mình 
- là không kiêu mạn mà phải khiêm nhường 
và biết ơn. 


176 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Tên Thật!!! 


Huỳnh Quả Nguyệt 


Gia đình tôi vượt biên rời Việt Nam và 
được định cư ở Mỹ vào năm 1979. Vì theo 
đạo Phật nên khi đến Mỹ chúng tôi cũng 
tìm đến chùa để cúng kiến lễ bái như lúc 
còn ở Việt Nam. Mấy năm đầu chúng tôi 
thường lui tới các chùa Việt Nam ở gần nhà. 


Mãi đến năm 1983, con trai tôi vì muốn 
thăm viếng chùa người Hoa nên đã chở 
chúng tôi đến chùa Vạn Phật, và đó là lần 
đầu tiên chúng tôi được biết đến Hòa Thượng 
Tuyên Hóa. Sùng kính oai đức của Ngài và 
cũng vì cư ngụ gần San Francisco, nên chúng 
tôi thường lui tới chùa Kim Sơn, chỉ nhánh 
của Vạn Phật Thánh Thành để tham gia các 
khóa lễ, nghe thuyết giảng và làm công quả. 


Lúc bấy giờ Hòa Thượng cũng thường trú 
ở chùa Kim Sơn nên chúng tôi có nhiều cơ 
hội gần gũi cũng như được Ngài trực tiếp 
dạy bảo. Ngoài ra, Hòa Thượng cũng thường 
mời nhiều vị pháp sư người Việt cũng như 
người Hoa đến chùa Kim Sơn để thuyết pháp, 


Tên Thật!!! 177 


nên chúng tôi cũng có dịp được học hỏi 
thêm từ các Thầy khác. 


Năm 1984, nhân dịp Sư Phụ làm lễ truyền 
quy y ở chùa Vạn Phật, tôi bèn dẫn hai cô 
con gái và đứa cháu đến để quy y với Ngài. 
Theo thủ tục thì người muốn quy y, trước 
phải điền đơn, viết tên họ, tuổi tác, địa chỉ... 
của họ và Hòa Thượng sẽ kiểm soát lại từng 
tờ đơn rồi mới đặt pháp danh cho từng người. 
Khi buổi lễ quy y kết thúc, Sư Phụ bèn phân 
phát giới điệp cho các giới tử. 


Lúc nhận bổn phái quy y, cô con gái lớn 
của tôi giật mình kinh ngạc vì thấy Hòa 
Thượng đã viết lại đúng tên thật của nó, mà 
nói rằng: “Con điền tên con trong tờ đơn là 
Cơ (có bộ nữ),( ñl ) vậy mà bây giờ Sư Phụ 
viết lại là Cơ (bộ Kỳ và bộ thổ) hay thiệt!” 
Chữ Cơ ( ‡|£ ) mà Sư Phụ viết đó mới chính 
là tên thật của cô ta. 


Tên này chính là tên mà cô được ông 
ngoại cô đặt cho. Ông ngoại cô đã từng nói 
với tôi rằng: “Vì nó thiếu đất (thổ) nên Ba 
mới đặt tên cho nó có bộ thổ vào đấy.” Đó 
cũng chính là cái tên mà con gái lớn tôi đã 
dùng trong hai mươi bảy năm qua. Hơn nữa, 


178 Pháp Nhũ Thâm Ân 


vốn là Hoa Kiểu nên chúng tôi cũng cố gắng 
cho con cái học tiếng Hoa và cô con gái lớn 
nhất này cũng đã học hết bậc trung học. 
Như vậy thì không có lý do gì cô viết lầm 
tên mình. Nhưng vì trước đó cô nàng đã 
không tha thiết, chú trọng việc quy y. Thậm 
chí cô còn cố ý không muốn viết tên thật 
của mình! Đã vậy sau khi điển đơn quy y 
xong, cô còn ngồi thơ thấn ở ngoài vườn hoa 
phía trước chánh điện mà không chịu vào 
Diên Sanh Đường để quy y. Tôi phải kêu 
năm lần bảy lượt cô ta mới chịu vào. Nhờ 
mắt thấy cớ sự như thế nên mới khiến cô 
nàng bắt đầu có lòng tín ngưỡng và khâm 
phục Sư Phụ. 


Tên Thật!!! 179 


Qua việc này, tôi nghĩ âu đó cũng là một 
giáo pháp kỳ đặc mà Hòa Thượng dùng để 
hóa độ và thức tỉnh những người không có 
niễm tin đối với Tam Bảo chẳng hạn như cô 
con gái tôi. 


Dù nay Sư Phụ đã không còn nữa, nhưng 
suốt khoảng thời gian quý báu được học hỏi 
với Ngài, cùng những sự việc xảy ra như 
trên, thử hỏi, làm sao mà chúng tôi có thể 
quên cho được! Tiếc thay, lúc đó chúng tôi 
đã không biết quý trọng những ngày tháng 
được gần gũi bên Ngài! Ôi, làm sao diễn tả 
hết được những công ân sâu dày của bậc 
Thầy kính yêu. 





180 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Sống bên Thầy 


Richard Josephson (Quả Hàng) 


Sau khi từ Ấn Độ trở về nước Mỹ, tôi đã 
đến trung tâm thiền Zen để tu tập, nhưng 
chỉ qua một tuần là tôi bắt đầu chán nản, vì 
tôi đã quen dụng công dũng mãnh hơn 
nhiều. Có một người ở đó nói với tôi về 
chùa Kim Sơn. Anh ấy bảo rằng ít ai đến 
chùa Kim Sơn, bởi vì cách tu ở đó rất khó. 


Thế là hôm sau tôi bèn tìm đến chùa Kim 
Sơn. Khi đến nơi, trước hết là tôi thấy có 
bức ảnh Hòa Thượng Thượng Hư Hạ Vân 
được treo trên tường. Tôi dò hỏi về bức ảnh, 
thì được vị sư trong chùa nói, đó là vị thầy 
truyền thừa của Hòa Thượng Tuyên Hóa, 
nhưng chẳng may, Hòa Thượng đã đi Nam 
Mỹ (South American), có lẽ hai tháng sau 
mới trở về. Tôi nói, như vậy thì không có gì 
trở ngại cả. Rồi tôi chờ đợi cả hai tháng 


trời, ở chánh điện và ngủ dưới gầm cầu thang. 


Trong những năm đầu ở chùa Kim Sơn, 


pháp hành của tôi là trì chú và quét dọn 


Sống bên Thầy 181 


chùa. Đó cũng là cách mà tôi dụng công 
trong suốt mười năm ở với Sư Phụ. 


Khó mà liên hệ sự hốt nhiên khai ngộ, 
hoặc không hốt nhiên khai ngộ với người 
khác được, bởi vì tác dụng giữa một thiển 
sinh thành thục và vị thầy (hay cảnh giới) 
thì có tánh cách cá nhân riêng biệt. Ví như 
Hòa Thượng Hư Vân đã đại ngộ khi chú thị 
giả vô tình rót trà nóng vào tay Ngài. Đó là 
do nhiều năm tháng tu tập, tâm Ngài đã 
chín mùi đến lúc khai ngộ. Đồng thời trạng 
thái tâm Ngài lúc bấy giờ duy chỉ có một 
mình Ngài nhận thức được thôi! Nếu không 
như vậy, thì ai ai một khi bị rót trà nóng vào 
tay, đều sẽ được khai ngộ hết sao? Vì không 
có hốt nhiên khai ngộ để chia sẻ, nên tôi 
muốn chia sẻ cái hốt nhiên không khai ngộ. 
Cái dau không giác ngộ, như cũng đang hình 
thành một phần quan trọng trong sự tu hành 
của tôi. 


Có lần tôi viết trình lên Sư Phụ một công 


án thiền: 


- Phật A Di Đà ngự ở cõi Tịnh Độ phương 
Tây, vậy thì làm sao gặp được Ngài khi hướng 
về phía Đông? 


182_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Lúc bấy giờ tôi có trách nhiệm quản lý 
thiển đường ở chùa Kim Sơn và hằng ngày 
trong nhiều giờ tọa thiển, tôi luôn luôn xoay 
mặt về hướng Đông. Sự thắc mắc muốn hỏi 
Sư Phụ là xuất phát từ cõi lòng tôi, chớ không 
phải chơi trò “khẩu đầu thiền.” 


Để thưởng thức câu giải đáp của Sư Phụ, 
quý vị phải biết sơ qua về căn phòng của 
Ngài trên lầu ba. Vách tường và trần nhà 
chùa Kim Sơn được chống đỡ bởi những lễ 
vật do các cư sĩ cúng dường, gồm hàng ngàn 
cục xà bông và bàn chải đánh răng được 
chất thành đống ở khắp nơi và không theo 
một thứ tự nào cả. Khi quý vị đến phòng Sư 
Phụ, thường thì Ngài sẽ thò tay vào một trong 
những đống đồ để lấy một món gì đó cho 
quý vị. Sư Phụ không thể đọc các nhãn hiệu 
bằng tiếng Anh và chẳng bao giờ Ngài nhìn 
ngó đến. Thế mà, Ngài lấy đúng ngay món 
đồ mà quý vị đang cần dùng. 


Trải qua vài tuần khi trình công án thiền, 
tôi chờ đợi câu giải đáp của Sư Phụ. Từ khi 
tôi trình câu hỏi đến Sư Phụ, tôi vẫn tiếp 
tục tọa thiền, chờ đợi Ngài trả lời. Rất tiếc 
là tôi đã không nhận ra khi chuyện bất ngờ 
xảy đến. Đó là một ngày mà tôi đang ngồi 


Sống bên Thầy 183 


thiền một mình trong chánh điện. Thường 
lệ, mỗi khi Sư Phụ hướng nhìn tôi, là tôi có 
thể đứt đoạn sự thiền định. Lúc tôi ngôi thiền 
ở chánh điện, Ngài đã khiến tôi để ý đến 
sự hiện diện của Ngài đang từ phía đằng 
xa, gần bên văn phòng, đi về phía tôi. Trông 
Ngài có vẻ rất khác thường. Ngài không biểu 
lộ gì cả, trạng thái thâm trầm như xuất thần 
và cũng chẳng nhìn tôi. Nhưng khi đi ngang 
qua chỗ tôi ngồi, Ngài đưa cho tôi một cái 
bàn chải đánh răng. Sau đó Ngài tiếp tục đi 
nhiễu quanh tượng Phật, vẫn trong trạng thái 
thâm trầm như xuất thần, nhưng đi nhiễu 
Phật ngược chiều về phía tay trái. Khi đó 
chỉ có Sư Phụ và tôi trong chánh điện thôi. 


Tôi nhìn qua cái bàn chải, thấy không có 
øì là đặc biệt. Thế là 
tôi để nó phía dưới 
băng phế ngồi thiền. Sư 
Phụ vấn tiếp tục đi 
nhiễu Phật ngược chiều. 


Một tuần sau trôi 
qua, tôi bèn có ý muốn 


xem lại cái bàn chải 





đánh răng một lần 
nữa. Sau đó tôi mới 


184_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


hiểu rõ, trái tim tôi như muốn rớt ra vì nhãn 
hiệu của bàn chải là: Dr. West (Bác sĩ hướng 
Tây.) 


Một trong những giáo huấn quan trọng nhất 
của Sư Phụ là đừng chấp vào hình tướng của 
bất kỳ pháp môn tu tập nào. Là Phật tử thì 
không nên dính mắc vào sự “tướng” hay hình 
thức. Ngài đã giúp chúng tôi nhận ra mục 
đích cao cả về chuyện tu hành của chúng 
tôi. 


Khi sư Hằng Cụ đang trên chuyến bái 
hương một ngàn dặm thì bỏ về nhà để thăm 
mẹ, nên chỉ sau một ngày đã bị rớt đài. Vì 
Sư đã không có một động cơ thích đáng để 
duy trì chuyến bái hương. Trong thất bại, Sư 
trở về chùa Kim Sơn. Sư Phụ đã nhẹ nhàng 
chỉ điểm và mở cho Sư Hằng Cụ một tầm 
nhìn cao thượng và vị tha hơn, đó là: Bái 
hương chỉ vì hòa bình thế giới chớ không vì 
lợi lạc cho tự mình. Sau đó sư Hằng Cụ đã 
hoàn thành viên mãn chuyến bái hương, từ 
San Francisco đến Marblemount, Washington. 





Sống bên Thầy 185 


Bây giờ Sư Phụ đã không còn với chúng 
ta, thì bổn phận của chúng đệ tử nên quả 
quyết rằng Sư Phụ sẽ không trở thành - chỉ 
là một kỷ niệm. Riêng cá nhân tôi có một 
cảm giác sâu xa, là hiện nay chúng ta nên 
gấp rút hoằng dương Phật Pháp hơn như là 
tôi đã làm khi Sư Phụ còn với chúng ta. Sư 
Phụ đã tận tâm tận lực đeo mang ngọn đuốc 
(hân Ngài) để thực hiện hạnh Bồ Tát. Giờ 
đây Ngài truyền trao lại ngọn đuốc cho tất 
cả chúng ta. Đó không những chỉ là bổn 
phận người đệ tử nhận lãnh sứ mạng của 
Sư Phụ, mà cũng là cách tốt nhất để chúng 
ta có thể tỏ lòng tôn kính đối với vị Thây 
của chúng ta. 


Mỗi ngày chúng ta nên làm vài việc gì đó 
trong niễm danh dự của Sư Phụ và để cho 
hột giống đó nẩy mầm. Ngài đã dạy giáo 
Pháp cho chúng ta, những người từng tiếp 
xúc với Ngài, thường hưởng cái cảm giác 
rất đặc biệt, rằng mỗi chúng ta cảm thấy là 
mình có trong lòng Ngài, và được truyền 
thừa giáo Pháp của Ngài. Chớ cố phán đoán 
về điều này, mà hãy để nó tiến thẳng vào 
chúng ta. 


Nếu có người hỏi: 


186 Pháp Nhũ Thâm Ân 


- Trong mười năm sống gần bên Sư Phụ, 
điều gì quan trọng nhất mà tôi đã học được 
nơi Ngài? 


Tôi sẽ trả lời: 


- Tôi là một tín đô Phật Giáo và có một 
niềm tin vững chắc trong Phật pháp. Khi tôi 
mới vào chùa Kim Sơn, quan niệm về sự 
được giác ngộ xem như rất xa vời, không thể 
có được. Tôi lại quan tâm hơn về chuyện 
chấm dứt những phiền não của cuộc đời 
này. Nhưng, sau mười năm sống bên Sư Phụ, 
chí nguyện của tôi đã thay đổi. Nay tôi hiểu 
rõ lý tưởng của Bồ Tát rằng: chính ta phải 
phát tâm tu hành để dứt sanh tử luân hồi, 
và Sư Phụ đã thúc đẩy chúng ta “làm những 
øì mà người khác không thể làm,” để chúng 
ta có kinh nghiệm hiểu biết về chân lý của 
đạo Phật, hơn chỉ là một nhà trí thức. Tất 
cả những ý tưởng hằng ngày của tôi đan dệt 
bằng sợi chỉ Phật giáo. Sợi chỉ này kết giữ 
tấm vải về con người tôi lại với nhau, cùng 
với Sư Phụ trong trái tim tôi. Sự tin chắc, tôi 
là Phật tử thì không thể nào lay động được. 


¬¬. ăn 


Sống bên Thầy 187 


BỒ TÁT TỪ BI 


Thích Hằng Thọ 


Trong những ngày đầu xuân năm 1974, 
khi tôi còn ở Hồng Kông tại Giảng Đường 
Phật Giáo, cũng là lúc Sư Phụ vừa trở lại 
sau nhiều năm ở Mỹ. 


Sư Phụ trở về Hồng Kông không lâu thì 
các đệ tử thỉnh cầu Ngài làm lễ phóng sanh 
ở chùa Tây Lạc Viên. Nơi này là một trong 
các đạo tràng Sư Phụ đã kiến lập từ những 
năm trước. Tôi cùng với hai sư huynh đệ lo 
giúp việc tụng niệm và đánh chuông mõ. 
Trong khi đó Sư Phụ hướng dẫn buổi lễ với 
số Phật tử tham gia 
đông đúc. Loài thú 
vật được phóng sanh 
hôm đó là loại chim 
cút mà người Hoa 
thường lấy thịt để 


xào nấu làm thức ăn. 








188 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Pháp hội vừa được tiến hành không lâu, 
đến khi tôi quay đầu lại quan sát bữa lễ thì 
thấy Sư Phụ đứng gần lồng chim. Tôi vô 
cùng ngạc nhiên khi thấy Ngài chảy nước 
mắt nhưng không lộ vẻ khổ đau. Thật ra sắc 
mặt Ngài hầu như vẫn bình tĩnh và hài hòa. 
Nhưng rõ ràng là vậy, tôi đâu có lầm lẫn 
được, vì Ngài đang khóc mà! Tôi như có 
phần ngơ ngác! 


Từ lúc gặp Sư Phụ vào đầu mùa hè 1968, 
tôi đã từng chứng kiến những lúc Ngài làm 
việc. Ngài có những biểu lộ tình cảm hầu 
như là của một vị Bồ Tát và một vị Thầy 
tỉnh thần. Tôi thấy Ngài nói chuyện rất êm 
dịu đối với những đệ tử nhút nhát. Giọng 
nói Ngài dỗ dành nhỏ nhẹ như tiếng của 
chú mèo con. Tôi cũng đã thấy Ngài gắt 
gồng với giọng đây oai quyên đối với đệ tử 
nào có tánh tình cao ngạo. Những lúc đó 
tiếng Ngài vang dội nghe dễ sợ như tiếng 
gầm vang của sư tử vậy. Có khi Ngài kể 
chuyện vui để làm vơi bớt phiển muộn cho 
những ai có khí sắc quá ưu sâu. Lắm lúc 
Ngài cũng nghiêm khắc phản tỉnh những kẻ 
lơ đễnh nông nổi đã không để ý đến các chi 
tiết quan trọng. Có khi sự hiện diện vui tươi 


BỒ TÁT TỪ BI 189 


của Ngài cũng đã khiến mọi người cảm nhận 
được niềm vui hạnh phúc, mặc dù Ngài 
chẳng nói một lời nào. Có lúc Ngài tỏ thái 
độ rất nghiêm nghị, khiến những người hiện 
diện tự nhiên cảm thấy được sự oai nghiêm, 
trang trọng. 


Nhưng dù sao tôi cũng đã thấy qua những 
“tình cảm” như thế của Sư Phụ, cũng như đã 
thể hiện trong nhiều sự chuyển đổi khác nhau. 
Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Sư Phụ khóc 
qua. Tôi cảm thấy bối rối hơn vì đã chứng 
kiến cảnh này. Nhưng dĩ nhiên là tôi phải 
tiếp tục tụng niệm và đánh mõ trong suốt 
khóa lễ. Khi lễ phóng sanh kết thúc, tôi quay 
lại nhìn Sư Phụ một lần nữa, thì thấy Ngài 
tươi cười qua làn nước mắt lưng tròng. Không 
phải chỉ mình tôi mới thấy Sư Phụ rơi nước 
mắt, mà thật ra tôi nghĩ thì hầu như mọi 
người cũng đều bối rối như tôi thôi. Sau đó 
Ngài giải thích đại khái, tôi xin lập lại 
nguyên văn như sau: 


“Có một số người thấy tôi khóc khi cử 
hành lễ phóng sanh và chắc quý vị cũng lấy 
làm thắc mắc không biết tại sao? Để tôi nói 
cho quý vị biết lý do làm tôi xúc động. Bởi 
trong số các con chim được thả đây, có một 


190 Pháp Nhũ Thâm Ân 


con vốn là đệ tử xuất gia của tôi ở kiếp 
trước. Nhưng vì đi lâm đường lạc lối, đi xa 
đến nỗi bây giờ bị đọa làm kiếp chim. Cho 
nên hôm nay gặp gỡ trong tình cảnh này, 
khiến tôi không khỏi bùi ngùi xót thương rơi 


lê.” 


ệ. 


Buổi lễ phóng sanh tại chùa Tây Lạc Viên 
là một kinh nghiệm không bao giờ quên được 
trong tâm tôi. Ngài đã rơi lệ trước nghiệp 
lực buộc ràng một đệ tử của mình. Điều đó 
chứng tỏ lòng lo lắng thật sâu xa của Ngài 
đối với chúng đệ tử. Sự rơi nước mắt vì con 
chim nhỏ, đã cho tôi thấy tấm lòng từ bi 
của Sư Phụ thật thắm thiết bao la, rộng khắp 
đến tất cả chúng sanh. 


.x 


TA 


BỒ TÁT TỪ BI 191 


Trích lược 
lời dạy cuối cùng của Sư Phụ 


Ngày 4 và 5 tháng 12, năm 1994. 


Tôi muốn nói cho các vị biết, để chuẩn bị 
hậu sự khi tôi không còn nữa. Mọi người nên 
chuẩn bị tỉnh thần, tôi sẽ tùy thời mà ra đi, bởi 
chuyện øì đi nữa đều không có nhất định cả. 


Là người thì ai cũng trải qua sanh, lão, 
bệnh, tử, Phật còn phải nhập Niết bàn khi 
đã đến lúc. Lần này tôi lâm bệnh, thắm 
thoát đã năm năm rồi. Ba năm trước, tôi 
vẫn tiếp tục lo giảng Kinh thuyết Pháp như 
thường lệ. Các vị đâu biết rằng tôi hoằng 
dương Phật Pháp trong khi đang mang bệnh. 
Nay tôi cảm thấy căn bệnh một ngày một 
thêm trầm trọng. Chừng nào lành, khi nào 
tệ hơn cũng không biết, cho nên tôi nói để 
các vị biết làm sao về chuyện hậu sự. 


Có một cư sĩ cúng dường tôi một bộ đồ 
ấm màu vàng, nếu như tôi ra đi, thì sẽ mặc 
bộ đó bên trong, bên ngoài thì mặc áo tràng 
mỏng như thường lệ và đắp y (cà sa) vàng 


192_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


hay y đỏ. Thực ra y vàng cũng là Y Tổ. 


Khi tôi đi rồi, các vị có thể tụng Kinh 
Hoa Nghiêm và niệm Phật, hoặc một thất, 
hoặc bảy thất, muốn tụng niệm bao lâu thì 
tùy các vị. Sau khi hỏa táng tôi rồi, thì đem 
tro cốt rải vào hư không. Ngoài ra tôi cũng 
không muốn làm chuyện gì khác cho tôi cả. 
Nhớ là đừng có tạo dựng tháp hay bất cứ 
đài kỷ niệm nào. Khi tôi đến thì cái gì cũng 
không có, lúc ra đi, tôi cũng vẫn không muốn 
chi, tôi không muốn lưu lại dấu vết gì trên 
thế gian cả. Tôi đến từ hư không thì tôi trở 
về hư không. 


Đồ vật tôi còn lại cũng chẳng có là bao, 
chỉ có vài tràng xâu chuỗi. Các vị có thể rút 
thăm, xem thử ai rút được xâu nào thì lấy 
xâu đó. Chuẩn bị chỉ là vậy thôi. Nếu tôi 
không nói cho các vị biết, đến chừng đó thì 
ai nấy đều bị luống cuống, rồi cũng chẳng 
biết làm sao. Nay tôi đem chuyện hậu sự 
mà nói, để một khi đến lúc đó thì khỏi phải 


à 
ỗ 


mỗi người mỗi ý kiến. 


Tôi không thể cả đời ở bên cạnh các vị 
mãi. Ai nấy đều là có lúc đến thì cũng có 
lúc đi. Các vị chớ có bị ai mà hãy nên sinh 
hoạt như lúc bình thường, cùng nhau phát 


Trích lược lời dạy cuối cùng của Sư Phụ 193 


tâm lo tỉnh tấn dụng công tu hành. Vạn Phật 
Thánh Thành là nơi đặc biệt, nên nhớ bảo 
trì tông chỉ ngày ăn một bữa của chúng ta. 
Người trẻ nên dùng một bữa ngọ, nhưng đối 
với người lớn tuổi thì có thể dùng ba bữa. 
Người trẻ nên ăn ít một chút, chủ yếu là 
phải tu hành. 


Các vị mỗi người nên ráng cố gắng làm 
cho Phật Giáo được phát huy rạng rỡ. Nhất 
cử, nhất động, nhất ngôn, nhất hành đều 
nên nghĩ là vì Phật Giáo. Đừng tranh, đừng 
tham, đừng cầu, đừng ích kỷ, đừng tự lợi, 
đừng vọng ngữ, được vậy tương lai nhất định 
sẽ thành Phật. Mỗi người nên có trách nhiệm 
gánh vác việc hoằng dương Phật Pháp. Nếu 
các vị có thể làm rạng rỡ Phật Giáo, thời dù 
tôi ở nơi nào đi nữa tôi cũng an tâm. 


Cố gắng làm tốt việc huấn luyện nhân tài 
và giáo huấn các em học sinh. Các vị nên 
tổ chức củng cố lại nên giáo dục học đường. 
Nên chỉnh đốn trường tiểu học, trung học 
cho khang trang còn trường đại học thì lại 
càng phải được chấn chỉnh cho được vững 
chắc hơn. Vấn đề giáo dục đào tạo nhân tài 
rất là quan trọng, các vị đừng nên chỉ biết 
lo nghĩ cho mình mà thôi. 


194_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Trong cuộc đời này tôi nguyện không cùng 
người tranh, tham, câu, ích kỷ, tự lợi, vọng 
ngữ, nên khi đi, tôi luôn đi phía sau mọi 
người. Ý chí của tôi là không cùng với bất 
cứ một ai tranh danh đoạt lợi. Những gì mà 
người ta muốn thì tôi nhường cho. Những gì 
người khác không muốn thì tôi nhận lấy. 
Đức Phật đối với ai cũng đều từ, bi, hỷ, xả. 
Ngài đâu có bỏ một chúng sanh nào. Tôi tuy 
không phải là Phật, nhưng tôi nguyện học 
theo Ngài. 


Tôi nay giống như là hai người: Một người 
vẫn đang đi các nơi để cứu độ chúng sanh, 
còn một người là thân thể này thì đang nằm 
trên giường bệnh, nhưng tôi sẽ không màng 
đến nó, và tôi sẽ không giúp thân tứ đại 
này nữa. 


Hòa Thượng thượng Tuyên hạ Hóa, vị thành 
lập Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới đã viên 
tịch vào lúc 3 giờ 15 chiều ngày 7 tháng 6, 
năm 1995 tại Los Angeles, California, Mỹ 
Quốc. Theo lời di chúc của Hòa Thượng, 
trước khi làm Lễ Trà Tỳ, bốn chúng đệ tử từ 
các đạo tràng trực thuộc Tổng Hội Phật Giáo 
Pháp Giới, đồng cử hành Pháp hội niệm 
Phật và tụng Kinh Hoa Nghiêm trong suốt 


Trích lược lời dạy cuối cùng của Sư Phụ 195 


bốn mươi chín ngày. Lúc đó tại Vạn Phật 
Thánh Thành, đại chúng tụng Kinh Hoa 
Nghiêm gồm ba thứ tiếng, tại các địa điểm 
như: tụng tiếng Hoa tại Chánh Điện, tiếng 
Anh tại Vãng Sanh Đường và tiếng Việt tại 
Diên Sanh Đường. Cảnh giới Hoa Nghiêm 
vượt ngoài hư không và thâm nhập khắp pháp 
giới. Đó là cảnh giới quảng đại hàm tàng, 
vô tận vô biên theo như những lời nhắn nhủ 


sau cùng của Hòa Thượng: 


“Tôi từ hư không đến thì tôi sẽ trở về hư 
không.” 





196 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Ngày Truy Niệm 
và Đại lễ Trà Tỳ 


Nhục thân của Hòa Thượng Tuyên Hóa 
được hỏa táng trong buổi Lễ Trà Tỳ ngày 28 
tháng 7, 1995 tại Vạn Phật Thánh Thành, 
bắc California, Mỹ quốc. 


Có hơn hai ngàn tín chúng từ các nơi trên 
thế giới qui tụ về với nỗi lòng tưởng nhớ 
khôn nguôi, họ cùng hướng nhìn ngọn lửa 
đỏ đang bốc cháy trong lò thiêu. Mặc dù 
nhục thân của Hòa Thượng đã hỏa táng, 
nhưng với tỉnh thần - không vì cầu lợi ích 
cho bản thân, mà chỉ nguyện lo cho chúng 
sanh được an lạc. Lòng hy sinh cao cả của 
Ngài vẫn vĩnh viễn lưu lại trong lòng tất cả 
các Phật tử. 


Lúc Z7 giờ sáng ngày 28, chư vị trưởng lão 
Nam Bắc Truyền Phật Giáo chủ trì Pháp hội, 
bắt đầu thỉnh chuyển pháp thể Hòa Thượng 
từ chánh điện Vạn Phật Thánh Thành đến 
Tổ Sư Đường. Hòa Thượng Tuyên Hóa là Tổ 


Ngày Truy Niệm và Đại lễ Trà Tỳ 197 


Sư đời thứ 9 của Thiền Tông Quy Ngưỡng. 
Gồm hơn hai ngàn tín chúng đến từ, Canada 
và các quốc gia Âu, Á, kể cả các vị đệ tử 
Mỹ của Hòa Thượng. Họ đã gác lại các công 
việc làm để đến tham gia ngày tưởng niệm 
và đại Lễ Trà Tỳ của Hòa Thượng. 


Đại hội được chánh thức bắt đầu lúc 8 
giờ 30 phút sáng. Pháp Sư Minh Dương, phó 
hội trưởng “Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc” 
tuyên đọc tờ điện tín chia buồn gởi từ ông 
hội trưởng Triệu Phác Sơ. 


* Pháp sư Húc Lãng trụ trì chùa Diệu Pháp 
Mỹ quốc, tiếp lời tán thán, vì Phật sự không 
hề tiếc công sức của Hòa Thượng khi hoằng 
dương Phật Pháp tại Mỹ. Pháp Sư còn bảo 
rằng: Một người Hoa đến nước Mỹ để khai 
lập đạo tràng là chuyện không dễ gì. Vậy 
mà Hòa Thượng đã lại thành lập hơn hai 
mươi đạo tràng, việc đó lại càng khó làm 
hơn. 


* Lão Hòa Thượng Bhante Dharmawara 
người Cam Bốt, một trăm lẻ bảy tuổi, thông 
thạo nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt, đã 
nói: “Một Ngôi Sao Lớn đã rơi. Vì thế chúng 
ta quy hội về đây đông đủ, để bày tỏ lòng 
tri ơn của chúng ta về những công đức mà 


198 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Ngôi Sao Lớn đã lưu lại. Hiện tại sự rơi rụng 
của Ngôi Sao Lớn là tạo nên khoảng trống 
cho ngôi sao khác. Tôi tin rằng, chúng ta 
nghĩ nhớ về Ngôi Sao Lớn, cùng với lòng ái 
kính không ngừng dứt về sự rơi khuất của 
Ngôi Sao Lớn. Nhưng chúng ta phải hiểu 
rằng: sự rơi rụng của Ngôi Sao Lớn đã dành 
sẵn chỗ cho ngôi sao kế tiếp. Và tôi chắc 
rằng ngôi sao kế tiếp sẽ không thiếu sót trong 
việc thi hành trách nhiệm để thay thế Ngôi 
Sao Lớn đã mất. Tôi tin rằng ngôi sao mới 
này sẽ cho chúng ta được nhiều lợi lạc. Đây 
là theo sự hiểu biết của riêng tôi. 


* Pháp sư Ajahn Sumedho là vị sư Tây 
phương tu lâu năm nhất, với 29 năm giới 
lạp. Sư hiện nay đang cai quản bốn đạo tràng 
ở Anh Quốc. Khi trẻ, Sư đã từng tu khổ hạnh 
nhiều năm ở Thái Lan. Lúc đương thời, Hòa 
Thượng thường khuyến khích đệ tử của Ngài, 
nên học tập theo tinh thần tu hành khổ hạnh 
của Sư Ajahn Sumedho. Trong buổi lễ, Pháp 
Sư Ajahn Sumedho đã nêu lên những nét về 
việc Hòa Thượng hoằng truyền chánh Pháp, 
từ một nơi xa xôi đến tận phương Tây. Và 
Pháp thanh tịnh đó thật sự là vĩnh viễn, bất 
sanh bất diệt. Pháp Sư Ajahn Sumedho đại 
diện cho những người Tây phương, gồm cả 


Ngày Truy Niệm và Đại lễ Trà Tỳ 199 


những người Mỹ và Âu Châu, bày tỏ lòng 
tôn kính sâu xa hướng về Hòa Thượng. 


* Giáo sư John Tsu tại trường đại học John 
F. Kennedy, đọc thơ chia buồn của cựu Tổng 
Thống Mỹ, George Bush và của Thống Đốc 
California, Pete \Wilson. 


* Sau đó Phó giám đốc Cựu Kim Sơn Kinh 
Tế Văn Hóa Đài Bắc là Phụ Đích, tuyên 
đọc điện tín chia buồn gởi từ cố vấn Tổng 
Thống Trung Hoa Dân Quốc, Lâm Dương 
Cảng và trưởng bí thư phủ Tổng Thống, Ngô 
Bá Hùng. Cùng di với ông Phụ Đích là giám 
đốc Liệu Cảng Dân. 


* Frank McMIchael, chủ tịch ủy ban giám 
thị vùng Mendocino County, nơi Vạn Phật 
Thánh Thành đang tọa lạc. Ông đã nhiều 
lần tham gia Pháp Hội ở Vạn Phật. Lần này 
ông đặc biệt đến viếng thăm để gởi đến 
Hòa Thượng lòng thành kính trong buổi Lễ 
Trà Tỳ. 


* Nghị viên, Frank Rigøs, đại biểu Cali- 
fornia trong Quốc Hội Hoa Kỳ, đã phái ông 
Darrell Shull thay mặt ông đến để phát biểu: 
“Vùng Mendocino County và những vùng phụ 
cận được ngày càng thêm tiến triển là do 


200 Pháp Nhũ Thâm Ân 


phần nào sự hiện diện của Hòa Thượng 
Tuyên Hóa ở đấy.” Nghị viên Quốc Hội Riggs 
cũng là thành viên trong ban tổ chức tang lễ 
của Hòa Thượng. 


Lúc 9 giờ 40 sáng, Lễ Đại Truyền Cúng 
được cử hành, gồm 108 phần thực phẩm 
cúng dường, lần lượt tiếp chuyền qua tay 
của hơn hai ngàn tín chúng. Đây là lần cuối 
cùng, các chúng đệ tử thành tâm dâng cúng 
lên Hòa Thượng trước khi lễ hỏa táng. 


Đại Lễ Trà Tỳ bắt đầu vào lúc một giờ 
trưa. Các đệ tử của Hòa Thượng cùng những 
người đến tham dự, mọi người xếp hàng, 
tiến vào Tổ Sư Đường, rồi từng người mội, 
tuần tự được chiêm ngưỡng đức tướng của 
Hòa Thượng lần cuối cùng. 


Vào lúc 3 giờ, linh cữu của Hòa Thượng 
được di chuyển đến địa điểm hỏa táng. Trên 
hai ngàn người với lòng thành kính, bước 
châm chậm theo sau. 


Lúc 4 giờ 20 chiều, trong tiếng niệm Phật 
của đại chúng, Pháp Sư Minh Dương cầm 
ngọn đuốc đưa lên, miệng tụng bài kệ, rồi 
hô to “Thiêu!” Lúc này, bốn chúng đệ tử của 
Hòa Thượng quỳ lạy không ngừng, cùng 


Ngày Truy Niệm và Đại lễ Trà Tỳ 201 


hướng về nhục thân của vị thầy tinh thần 
để nói lời từ biệt. 


Sáng ngày 29 tháng 7, từ chiếc nhiệt khí 
cầu, tro cốt của Hòa Thượng Tuyên Hóa được 
rải tán vào hư không, phía trước Trai Đường 
Ngũ Quán của Vạn Phật Thánh Thành, đó 
là làm theo như lời di chúc sau cùng của 
Hòa Thượng: “Khi tôi đến thì cái gì cũng 
không có, lúc ra đi, tôi cũng vẫn không muốn 
chi. Tôi không muốn lưu lại dấu vết gì trên 
thế gian cả.” 


Mặc dầu Hòa Thượng không muốn lưu lại 
bất cứ một vết tích nào, nhưng do vì sự 
Hoằng Pháp đến Tây phương, thành lập ban 
phiên dịch Kinh Phật, khai mở Trường trung, 
tiểu học..v.v... của Ngài, mà Ngài đã ảnh 
hưởng đến vô số người Tây phương và đã 
gieo trồng được những hạt giống Bồ Đề giác 
ngộ. Bao nhiêu đó cũng đã là những kỳ tích 
sẽ không bao giờ tan biến. Dr. Ron Epstein, 
giảng sư Triết học tại trường Đại học San 
Francisco, Mỹ Quốc, là đệ tử quy y lâu năm 
của Sư Phụ tại Mỹ đã phát biểu:... Mặc dâu 
đa số đệ tử của Sư Phụ là người Hoa, nhưng 
đoàn hậu học tương lai sẽ luôn nhớ công ơn 


202_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


hoằng truyền Phật Pháp qua Tây phương của 
Ngài. 


Đã có hơn bốn ngàn viên Xá Lợi, gồm có 
cả răng xá lợi. Những viên xá lợi nhiều màu 
sắc như: trắng, vàng lợt, xanh, đen... Nhiều 
xương cốt được kết tụ xá lợi, lấp lánh trong 
giống như cẩm ngọc thạch, thật đặc biệt và 
hiếm có. Khi thấy những chiếc răng như cẩn 
cẩm thạch, một đệ tử đã cảm động nói: 


Không có chi phải ngạc nhiên, vì cả đời Sư 
Phụ đã tận tâm hoằng dương Phật Pháp. Một 
đệ tử khác lại tán dương rằng: vì Sư Phụ 
luôn nói lời Chân Thật. 





Ngày Truy Niệm và Đại lễ Trà Tỳ 203 


Nghi Lễ Rải Tán Tro Cốt 






7 _⁄Z Ẳ 222 
> ụ ề ĐÀ Vào ngày 29 tháng 
Ạ Z 7, 1995, một ngày sau 
lở — h @ Lễ T ` Tà ° . « 
—¬—nÀ" ê Trà Tỳ của vị cao tăng 


m Phật giáo, Hòa Thượng 

Tuyên Hóa, thì tro cốt của 
Ngài được các đệ tử rải tán trên hư không 
Vạn Phật Thánh Thành, hầu làm viên mãn 
tâm nguyện của Ngài: “Tôi từ Hư không đến 
thì tôi sẽ trở về Hư không.” 


Lúc 8 giờ sáng ngày 29, có hơn một ngàn 
chúng đệ tử của Hòa Thượng đã có mặt chờ 
đợi ở bãi có phía trước Trai Đường của Vạn 
Phật Thánh Thành, trong khi nhiệt khí cầu 
(hot air balloon) đang được bơm hơi để cất 
cao lên không trung. 


204 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Thầy Hằng Thật, thầy Hằng Lai (đệ tử 
người Mỹ của Hòa Thượng) và Thầy Chân 
Nhất (trụ trì chùa Bảo Nguyên ở Costa Rica) 
cùng đem tro cốt của Hòa Thượng bước lên 
nhiệt khí cầu. 


Tám giờ rưỡi, nhiệt khí câu từ từ cất cao 
lên hư không. Các Thầy bắt đầu châm chậm 
rải tro. Tro cốt tức liền phân tán trong không 
trung trông giống như những lần sóng khói, 
dung hòa vào hư không một cách mau chóng. 


Lúc bấy giờ có số ít tín chúng khóc nức 
nở, kêu gào: “Sư Phụ, Sư Phụ, dừng đi...” 
Còn đa số các đệ tử vẫn tiếp tục nghiêm 
trang, cung kính trong tiếng niệm Phật để 


“ˆA ~ ?s Ẩ 
viên mãn buổi lê. 


Lão Hòa Thượng đã đi và cách thức đi 
theo đúng như những lời lúc đương thời Ngài 
đã nói: “Tảo nhất thiết pháp, ly nhất thiết 
tướng” (Quét tất cả pháp, rời tất cả tướng.) 
Những gì Ngài để lại cho chúng đệ tử tức 
là: Tiếp tục sự nghiệp hoằng dương Phật 
Pháp, phiên dịch Kinh Điển, cùng đảm 
nhiệm trọng trách đào tạo một nên giáo dục 
lý tưởng. 


Nghỉ Lễ Rải Tán Tro Cốt 205 


Phụ lục 


Nguồn Trí Huệ 
Lối ăn lành mạnh: 


Đổi thành ăn chay 





Thuyết ăn chay là gì? 


Thuyết ăn chay là nói về lối sống của 
người không ăn thịt. Những ai thực hành 
theo lối sống này và cử không ăn thịt thì 
được xem là người ăn chay. Ngoài việc 
không ăn “thịt đỏ“ (bò, heo và cừu), người 
ăn chay cũng không ăn cá hay gà, vịt. Trong 
khi có một số người ăn chay tránh dùng các 
sản phẩm có nguồn gốc từ động vật như 
sữa, phó mát và trứng thì một số người khác 
không quá khắt khe đối với lối ăn chay của 
họ và vẫn tiếp tục dùng các sản phẩm nói 
trên. 


206 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Thuyết ăn chay thịnh hành như thế nào? 


Trong những năm gần đây phong trào ăn 
chay trở nên thịnh hành hơn. 


Tại sao người ta phải bỏ ăn thịt để ăn 
chay? 


Người ta chủ trương ăn chay vì nhiều lý 
do khác nhau. Một số người ăn chay vì họ 
cho rằng ăn thịt là đắt tiền, phí phạm, hay 
có hại cho sức khỏe. Một số khác không ăn 
thịt là vì có lương tâm, họ cho rằng giết hại 
thú vật hoặc khiến cho chúng phải chịu nhiều 
đau khổ không cần thiết trong khi nuôi chúng 


để làm thịt là việc sai lầm. 


Nhưng có phải chăng ăn thịt là cần thiết 
để được mạnh khỏe không? 


Không phải vậy đâu. Sự thật rất đơn giản 
là chúng ta không cần ăn thịt để có một đời 
sống khỏe mạnh, trường thọ và hoạt động 
tích cực. Các tạp chí chuyên viết cho người 
tiêu thụ cũng đã tuyên bố: “Ăn chay là lối 
ăn an toàn, mạnh khỏe và đầy đủ chất dinh 
dưỡng.” Đa số người ăn chay đều có thể 


Phụ lục Nguồn Trí Huệ Lối ăn lành mạnh: Đổi thành ăn chay 207 


quân bình được các chất dinh dưỡng chánh 
đáng trong thức ăn của họ một cách dễ dàng. 
Mọi thứ mà người ăn chay cần đều có sẵn 
hầu hết trong các siêu thị. 


Làm thế nào người ăn chay được đầy đủ 
chất đạm protein cho cơ thể? 


Rất nhiều nguồn thức ăn có chứa chất 
đạm protein để thay thế thịt như lúa mì, các 
loại đậu, và các thức ăn làm từ đậu nành 
(như tàu hủ), lại thêm đậu phọng và các 


loại hột .v.v... 


Trữ lượng amino-acft trong một vài loại 
rau cải có thể coi là ít, nhưng sự khiếm 
khuyết này có thể bù đắp dễ dàng bằng 
cách dùng hai loại rau chất đạm hợp lại. Sự 
kết hợp hai chất đạm này cũng không có gì 
khó hơn là ăn các loại đậu và gạo cùng một 
lúc, hay ăn bánh mì với bơ đậu phọng. Hơn 
nữa, sự kết hợp các chất đạm protein chưa 
chắc là cân thiết, vì các loại thực phẩm 
biến chế từ sữa và trứng cũng đã chứa đây 
đủ các chất đạm, người ăn chay dùng một 
trong những thứ này sẽ bảo đảm có đủ các 


208 Pháp Nhũ Thâm Ân 


chất đạm cần thiết. Đậu nành cũng chứa 
đủ lượng chất đạm protein vậy. 


Còn chất sinh tố vitamin và các khoáng 
chất thì sao? Chế độ ăn chay có thể cung 
cấp đây đủ chất dinh dưỡng cần thiết không? 


Người ăn chay dùng nhiều loại thức ăn 
khác nhau sẽ ít gặp trở ngại trong việc bồi 
dưỡng đủ chất dinh dưỡng cần thiết là đúng 
cho những ai ăn chay có dùng sữa. Còn đối 
với những người ăn chay khắt khe hơn vì cử 
ăn các thực phẩm sản xuất từ động vật thì 
họ cần phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, các 
nguồn thực phẩm chay có chứa nhiều khoáng 


chất và vitamin đều có sẵn cả. 


Thật ra, riêng chỉ có vitamin D và vita- 
min B12 là hai chất dinh dưỡng có lẽ thiếu 
kém trong các món rau cải. Nhưng vấn đề 
này có thể giải quyết một cách dễ dàng. 
Đối với những người ăn chay nghiêm ngặt, 
họ có thể cung ứng đủ lượng vitamin D và 
B12 hằng ngày bằng 
cách dùng thêm thuốc 


bổ. vitamin. -.gm 


Phụ lục Nguồn Trí Huệ Lối ăn lành mạnh: Đổi thành ăn chay 209 


Thuyết ăn chay có lợi ích gì cho sức khỏe? 


Thường thì chế độ ăn chay có nhiều chất 
xơ hơn và lượng thấm mỡ trong cơ thể cũng 
thấp hơn so với ăn thịt. Do đó người ăn chay 
ít bị khổ sở vì bệnh phát phì, bệnh tim, hay 
bị nghẹt các động mạch dẫn máu và một số 
bệnh ung thư.v.v... 


Thêm nữa, người ăn chay sẽ được an vui 
mạnh khỏe hơn vì tránh được nhiều hóa chất, 
thuốc nhuộm, và các thuốc diệt trùng khác 
nhau thường được tìm thấy trong thịt. Hiện 
nay phân nửa lượng dự trữ thuốc trụ sinh 
của toàn quốc được dùng vào ngành chăn 
nuôi gia súc; ví như thuốc Penicillin và 
Tetracyline được đưa vào cơ thể người ta mỗi 
ngày. Một số khoa học gia tin rằng, hành 
động này đã làm giảm công hiệu của các 
chất đó trong việc trị bệnh cho con người. 


Ăn chay còn đem lại lợi ích sức khỏe cho 
nhiều người đang bị đói và thiếu dinh dưỡng 
trên thế giới. Trong việc chăn nuôi, phải có 
trên 10 cân Anh thực vật chất đạm protein 

đa mới sản xuất được một cân Anh (pound) thịt. 
Nếu ăn chay và trực tiếp tiêu thụ chất đạm 
-sbr> từ thực vật thì lượng dự trữ thực phẩm trên 


210 Pháp Nhũ Thâm Ân 


thế giới sẽ được cung cấp đầy đủ rộng rãi 
hơn và cũng nuôi sống được nhiều người hơn. 


Vì đạo lý này mà một số người đã áp 
dụng theo lối ăn chay, mặc dù phần lớn sự 
tranh luận về thuyết ăn chay là chú trọng 
đến vấn đề đối xử với súc vật. 


Hằng năm có bao nhiêu súc vật bị giết 
để cung cấp thịt trên bàn ăn của chúng ta? 


Số lượng bị giết rất cao. Mỗi năm ở nước 
Mỹ có trên một trăm triệu con bò heo và cừu 
bị giết trong lò sát sanh. Lại có thêm bốn tỷ 
gia cầm, đa số là gà, bị giết làm thịt. Tổng 
số tất cả các con vật này nếu tượng trưng 
bằng một đường thì nó dài hơn 750,000 dặm 
- xa hơn khoảng cách đi và về từ quả địa 


cầu lên đến mặt trăng. 


Lò sát sanh ra thế nào? Họ dùng cách 
nào để giết thú vật cho chúng ta ăn? 

Thông thường mỗi ngày bên trong và chung 
quanh của một lò sát sanh có đến hàng ngàn 
thú vật bị hành hạ và giết chết. Chẳng hạn 
như gia súc được chở bằng xe tải, có thể 


Phụ lục Nguồn Trí Huệ Lối ăn lành mạnh: Đổi thành ăn chay 211 


trong 2, 3 ngày mà chúng không được ăn 
uống øì. 


Sau đó, chúng bị lùa vào chuồng để chờ 
tới phiên. Một số súc vật trở nên hốt hoảng 
và bị hành hạ. Nhân viên lò thịt dùng que 
điện hay roi cây để lùa chúng vào các ngõ 
ngách dẫn đến lò sát sinh. 


Súc vật thường bị làm cho bất tỉnh trước 
khi bị cắt mạch máu và xẻ thịt dưới sự kiểm 


soát của lò sát sanh liên bang. 


Các kỹ thuật được chấp nhận như: dùng 
hơi ngột, cho điện giựt, bắn súng và dùng 
các then chốt sắt đâm xuyên qua sọ đầu để 
hủy hoại bộ não của con vật. 


Các lò thịt nhỏ hơn ở địa phương có lẽ 
vẫn còn dùng búa tạ và rìu; đối với những 
súc vật lớn có thể phải đập đến hai, ba 
nhát búa chúng mới ngã quy. Ngược lại 
người đồ tế Kosher, Do Thái đòi hỏi con vật 
phải hoàn toàn tỉnh táo khi họ cắt cổ chúng. 

Nhưng dù dùng bằng cách nào đi nữa, 
kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Trong 
quá trình sát sanh, chỉ cần trong khoảnh khắc 
mà đã biến ra thành một con người tàn bạo; 


212 Pháp Nhũ Thâm Ân 


đó là cái giá không thấy được của sự ăn 
thịt. 


Súc vật ở trại nuôi có được cuộc sống 
thích đáng trước khi bị giết ở lò thịt không? 
Chúng được nuôi như thế nào? 


Ngày nay, số súc vật bị nuôi trong “trại 
chăn nuôi” đang gia tăng, là nơi cùng những 
kỹ thuật để sản xuất số lượng nhiều hầu đạt 
được hoạch lợi tối đa. Những súc vật này 
không được tự do di động, kể cả những nhu 
cầu về thể chất, cảm xúc hay cuộc sống 
thành đoàn đều được bị bỏ qua. Chúng phải 
chịu đau khổ trong chán nản, căng thẳng và 
tánh nết hũy diệt. 


Súc vật ở các trại chăn nuôi bị mất tự do 
như thế nào? Chúng bị giam cầm tù túng 
khắc nghiệt ra sao? 


Chẳng hạn như gà ấp trứng bị nhốt trong 
những chuồng battery cages 12x8 inch. Mỗi 
chuồng chứa từ bốn đến năm con. Bê con 
thì bị nhốt trong mỗi ngăn rất chật hẹp, đến 
nỗi xoay chuyển hay nằm xuống cho thoải 
mái cũng không thể được. 


Phụ lục Nguồn Trí Huệ Lối ăn lành mạnh: Đổi thành ăn chay 213 


Những gì sẽ xảy ra với các súc vật này? 


Bởi vì gà bị nhốt tù túng nên chúng có 
phản ứng là cắn mổ lẫn nhau và tự mổ chính 
nó, cho nên mõ chúng bị chặt bằng dao nóng 
hay máy chém. 


Gà được nuôi trong điều kiện bình thường 
thì có thể sống được nhiều năm. Còn gà 
được nuôi cốt để sản xuất trứng đến mức tối 
đa thì chúng chỉ sống được có 14 tháng. 
Một khi hết khả năng đẻ trứng, chúng bị 
đưa vào lò sát sanh để làm xúp và các thức 
ăn biến chế khác. 


Mặt khác đời sống của bê con thì chỉ kéo 
dài có 16 tuần. Chúng bị đưa đến lò sát 
sanh trong khi không hề có cơ hội di động 
hay chạy nhảy, bởi vì các động tác này sẽ 
làm cho thịt bớt mềm mại. (Bê con là sản 
phẩm phụ của công nghiệp sản xuất bơ sửa. 
Như muốn cho bò có sữa, thì chúng phải bị 
thọ thai theo định kỳ để sinh con. Bê đực 
sanh ra là sản phẩm vô dụng nên chúng trở 
thành bê tơ.) 





214: Pháp Nhũ Thâm Ân 


Còn cá thì sao? 


Nói chung cá có một lối sống trong điều 
kiện thiên nhiên. Về phương diện này thì 
môi trường của chúng có vẻ khá hơn so với 
hầu hết các súc vật trong các trại chăn nuôi. 
Tuy nhiên, cá cũng chịu khổ sở khi bị bắt và 
bị nằm trên sàn tàu đánh cá. Chúng vùng 
vẫy cựa quậy để bày tổ nỗi đau khổ tuyệt 
vọng. Bởi vì cá không thể thở nếu thiếu nước, 
nên chúng bị chết dần vì ngộp thở. 


Mối quan tâm về sinh thái học là sự khai 
trương của nghành thương mãi và các kỹ 
thuật chài lưới quy mô sẽ làm cho biển cạn 
dần cá. Hơn nữa những kỹ thuật đánh cá 
thu hiện đại, không những chỉ đánh được 
nhiều cá thu mà cũng ngẫu nhiên giết hại 


luôn hàng ngàn con cá heo mỗi năm. 


Lý luận về phương diện đạo đức phản 
kháng việc ăn thịt là gì? 


Lý luận về phương diện đạo đức là thẳng 
thắn, rõ ràng, đơn giản và cứng rắn. Ăn thịt 
tạo ra đau khổ và chết chóc cho các sinh vật 
vô tội, cho nên vì lý do này, ăn thịt là sai 


lầm. 


Phụ lục Nguồn Trí Huệ Lối ăn lành mạnh: Đổi thành ăn chay 215 


Nếu là trường hợp, chúng ta cần phải ăn 
thịt để sống, thì sự ăn thịt có thể biện luận 
như là một “việc ác cần thiết”. Nhưng ngày 
nay, việc ăn thịt không phải là cần thiết 





cho hầu hết dân chúng trên thế giới. Vì 
thay thế vào đó là đã có sẵn cách ăn chay. 


Con người trong xã hội chúng ta ăn thịt là 
theo thói quen và cũng bởi vì mọi người đã 
nhiễm thích mùi vị của nó. Nhưng những lý 
do này không tiêu biểu cho sự biện hộ về 
đạo lý. Ăn thịt là việc không thích hợp với 
luân lý đạo đức vì nó liên can đến sự đối xử 
tàn nhẫn với động vật, là vi phạm nguyên 
tắc đạo lý căn bản, tức là sai trái, vì đã gây 
ra sự thống khổ và chết chóc không cần thiết. 


Còn tôn giáo thì nói gì về vấn đề này? 
Các tôn giáo đạo đức có mâu thuẫn với 
ngành sản xuất thịt và việc ăn thịt không? 


Trong khi các giáo hội đang hết sức chân 
chừ để lên tiếng bênh vực cho súc vật, thì 
sự dã man và tàn bạo của ngành sản xuất 
thịt ít được sự ủng hộ của các tôn giáo đạo 
đức. 


216 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Phần lớn các tôn giáo thường kêu gọi các 
tín đồ của họ nên thực hành lòng từ bi và 
công bằng. Ấy vậy mà cố tình gây đau đớn 
và chết chóc không cần thiết cho súc vật thì 
coi như không có từ bi mà cũng không công 
bình gì cả. 


Mối lưu tâm của truyền thống Do Thái về 
sự đối xử nhân đạo với súc vật đã khiến cho 
một số người Do Thái ăn chay. Và trong khi 
tín đồ đạo Phật và đạo Hồi thì có thể hướng 
vào các lý tưởng bất bạo động đã quy định 
để làm kim chỉ nam cho các thắc mắc có 


liên quan đến luân lý và việc ăn uống. 


Nhưng tại sao phải quan tâm đến thú vật? 
Chúng thật sự có cảm giác không? 


Thú vật có cảm giác là một điều không 
thể chối cãi được. Thử tưởng tượng một con 
vật bị thương, như con chó hay con mèo, 
chúng cũng có phản ứng y hệt như khi chúng 
ta bị đau vậy. Chúng kêu thét, la oăng oẳng 
và khóc rên. Điều này không có gì ngạc 
nhiên, vì thú vật có hệ thần kinh rất giống 
chúng ta như về phương diện liên quan đến 
khả năng cảm thọ đau đớn của thể xác. 


Phụ lục Nguồn Trí Huệ Lối ăn lành mạnh: Đổi thành ăn chay 217 


Rất có thể là thú vật cũng bị đau khổ về 
mặt cảm xúc và tâm lý, bởi vì khá năng 
chịu đựng khổ đau của thú vật và con người 
cũng bộc lộ giống như nhau, cho nên cả hai 
đáng được đối xử theo đạo lý nhân đạo. 


Thực vật cũng không có cảm giác hay 
sao? 


Thực vật phản ứng theo độ kích thích khác 
nhau, nhưng chúng không có hệ thần kinh 
giống như các động vật. Nếu cây cỏ đều có 
“cảm xúc” đi chăng nữa thì những cảm xúc 
này thật là đơn sơ, rất khác biệt với cảm 
xúc của con người và các loài động vật. 
Người ăn chay nhận ra sự sống có trong thực 
vật. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải ăn để 
sống. Ăn các “thức ăn ở bậc thấp” gây ra ít 
sự đau đớn. Do đó ăn chay là hợp với đạo 
đức hơn. 


Nếu ai nấy đều trở thành người ăn chay, 
thì việc gì sẽ xảy ra đối với những súc vật 
hiện dang được nuôi trong các hãng xưởng 
lấy thịt? Chúng cũng sẽ bị giết chết hay sao? 


218 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Điều quan trọng để chúng ta nhận thức 
rằng, chế độ ăn chay là không phải một 
sớm một chiều mà thực hiện được. Mà tốt 
nhất sẽ qua một quá trình tăng tiến từng 
bước. Khi nhiều người ăn chay thì nhu cầu 
cần thịt sẽ ít hơn. Nếu như nhu cầu này mà 
giảm xuống như vậy thì các công nghiệp 
sản xuất thịt sẽ nuôi và giết súc vật ít hơn. 
Đây là bằng chứng cho thấy rằng khuynh 
hướng này đã bắt đầu rồi. 


Làm thế nào để tôi trở thành người ăn 
chay trường? Có khó không? Những bước 
đầu tiên là gì? 





Trở thành một người ăn chay trường có 
thể tương đối dễ là một khi bạn đã quyết 
định, đây là việc bạn muốn làm. Nếu một 
khi bạn đã định hướng lại cách nấu ăn của 
các bạn qua sự giúp đỡ của các khóa dạy 
nấu ăn, sách vở hay bạn bè với công thức 
một vài món ăn ngon. Và dĩ nhiên, rất có 
lợi nếu những người đó gần gũi, tôn trọng 
và ủng hộ quyết định của bạn. Bạn không 
cần phải ăn chay ngay lập tức. Bạn có thể 
xem đây như là một mục tiêu và cố gắng 
thử thực hiện từng bước tiến trong một khoảng 


Phụ lục Nguồn Trí Huệ Lối ăn lành mạnh: Đổi thành ăn chay 219 


thời gian. Có một số người bắt đầu bằng 
cách là cử ăn “thịt đỏ” và sau một thời gian 
thích nghi rồi mới tiếp đến việc bỏ cá và 
gà, vịt... Một số tiếp tục ăn các sản phẩm từ 
sữa và trứng. Số khác thì ý thức được nên cố 
gắng giảm đến mức tối thiểu các loại thức 
ăn đó và cuối cùng cũng có thể bỏ được hết. 


Thật vậy, thuyết ăn chay bao hàm nhiều 
đường lối khác nhau và định nghĩa khác 
nhau. Đến một mức độ nào đó thì đây là 
vấn đề của sự chọn lựa cá nhân và lương 
tâm. Sau này những trại chăn nuôi và lò sát 
sanh có thể sẽ bị cấm hành nghề và con 
người sẽ không hiểu vì sao tổ tiên của họ đã 
có thể ăn được thây chết của thú vật. Nhưng 
ngày nay chuyện ăn thịt là ở mức định tiêu 


chuẩn. 


Ít nhất là người ăn chay cũng phải có ý 
chí khác biệt. Hơn nữa, một lối ăn bất bạo 
động thì tự có phần thưởng của riêng nó. 
Đối với những ai quan tâm, thời thuyết ăn 
chay là cách để đạt được lối ăn lành mạnh 
theo nhiều phương pháp. 


220 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Good Eating: 


The Vegetarian Alternative 


The City oF Ten Thousand Buddha Talmage, Califorma 


What ïs vegetarianism? 


'Vegetarianism 1s the practice ofÏiving on a non- 
meat diet. People who adopt this practice and refrain 
from eating meat are known as vegetarlans. In 
addition to not eating “red meaf” (beef, pork and 
lamb), vegetarians also do not eat fish or fowl. While 
some vegefarIans avoid animal products such as miÌk, 
cheese and egøs, others define their vegefarIanism 


less strictly and continue to eat these foods. 


How popular ïs vegetarianism? 


The vegetarian diet has become more popular In 
recent years. It's estimated that over one million 
Americans are vegetarians. In addition, one out of 
every six AmerIcans 1s reported to limit h1s or her 


consumption ofmeat. 


Appendix - Good Eating: The Vegetarian Alternative 22! 


Why do people gøive up meat and become 


vegefarians? 


The vegetarlan diet 1s chosen for a varlety of 
reasons. Some people choose vegetarianism because 
they believe meat eating 1s expensive, wasteful or 
unhealthy. Others adopt a meatless diet for reasons 
Ofconsclence; they consider 1t wrong to kill anmals 
or to cause them to suffer needlessly while being rose 


for slaughter. 


But isnˆt meat eating necessary for øood health? 


No, 1t1s not. The simple fact 1s that we don”t need 
to eat meat 1n order to live long, healthy, active lIves. 
The Consumer Reports has stated that a vegetarian 
diet 1s nutritionally safe and sound. Most vegetarIans 
find 1t easy to balance theIr diet and obta1n proper 
nutrition. Everything vegetarians need 1s available in 


mOost supermarkets. 


How do vegefarians meet their needs for protein? 


Many alternative (non-meaf) sources ofprotein 
exIst, including grains and cereals, beans, peas and 


lentils, soybeans and foods made from soy (such as 


222 Pháp Nhũ Thâm Ân 


tofu), in addition to nufs and seeds. While some 
vegetable proteins are low 1n certain amIno acids, 
these deficiencles can easily be accounted for by 
eating two vegetable proteins together. Combining 
proteins 1s no more difficult than eating beans and 
rIce Or putting peanut butter between two sÏIces of 
wheat bread. Moreover, combining proteIns may not 
even be necessary for meeting protein needs. Since 
all dairy products and egøs confain complefe protein, 
a vegctarlan whose diet includes one or some ofthese 
foods 1s assured ofmeeting protein needs. Soybeans, 


too, contain complete protemn. 


What about vifamins and minerals? Does a 


vegefarian diet provide all essenfial nutrients? 


Vegetarians who eat a varied diet have little trouble 
meeting therr nutritional needs. Thịs 1s especially true 
Of vegetarlans who eat datry foods. More strict 
vegefarians who abstamn from allanimal products have 
t†O €XerCIS€ some care; however, non-meat sources 
Ofvitamins and minerals are readily available. In fact, 
vitamins B-12 and D are the only tow nutrIents which 
may be lacking 1n an exclusively vegetable diet. But 
this problem 1s easily solved. The strict vegetarian 
can meet hIs or her daily requirement for B-l2 and D 


simple by takrng vitamin supplements. 


Appendix - Good Eating: The Vegetarian Alternative 223 


Are there health advanfages to vegetarianism? 


A vegetar1an diet 1s generally higher in rouphage 
and lower 1n saturated fats than meat-based diets. 
Thus, vepetarians are less likely to suffer from obesIty, 
heart disease, arteriosclerosis and a number of 
different cancers. In addition, vegetarians may enJoy 
better health by avoiding the various druøs, chemicals, 
pesficides and dyes commonly found in meat. Half 
the nation”s supply of antIbiotics 1s now fed drugs 
like pemicillin and tetracycline are becoming routinely 
Ingested by humans on a dally basIs. Some sclenfists 
belleve that this practice 1s undermining the 


effectiveness ofthese druøs m treatine human disease. 


The vegetarian diet also offers a health advantage 
to the many people In our world who suffer from 
hunger and malnutrition. Ittakes ten or more pounds 
ofplant protein to produce one pound ofmeat protein 
1n grain-fed livestock. By adapting a vegetar1an diet 
and eating plant protein directly, the world”s food 
supplies can be made to reach further and thereby 
feed a larger population. This ethical consideration 
has led some people to adopt a vegetarian dietthough 
most ethical areuments for vegetarlianism focus on the 


treatment ofanimals. 


224_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


How many animals are killed each year fo 


provide meat for our dinner table? 


The death toll 1s extremely high. Each year 1n the 
United States over one hundred milllon cows, p1ØS 
and sheep are killed In slaughterhouses. Anadditional 
four billion birds, primarily chickens, are also 
slaughtered annually. All told, the above figures 
represent a line ofanimals stretchrng over 750,000 
miles long — far øreater than the distance to the moon 
and back. 


What are slaughterhouses like? How do they 


kill the animals we eat? 


In and around atypical slaughterhouse thousands 
ofanimals suffer and are killed every day. Cattle, for 
example, may arrive by truck affer traveling for two 


or three days w1thout food or wafer. 


After being unloaded, they are herded Into pens 
to walt their turn. Some animal”s panic and risk 
mistreatment. Stockyard workers use electric prods 
and wooden canes to drive these creatures through a 
network of chutes and runways Into the 


slauphterhouse. 


Appendix - Good Eating: The Vegetarian Alternative 225 


LIivestock animals are generally rendered 
unconscIous prIor to being bled and butchered 1n 


federally inspected slaughterhouses. 


Approved techniques 1nclude carbon dioxide 
øassing, electroshock, gunshot and the use ofcaptive 
bolt stunners, which cause bran destruction by drriving 
a metal boltthrough the animal”s skull 


Smaller local meat packing plants may still use 
sledgehammers and poleaxes; 1t can take two or three 
blows with these devices to knock outa larger ammal. 
In contrast, kosher slaughter requires that cattle, 
calves, sheep and lambs be fully conscIous when their 


throats are cut. 


But whatever the method used, the end result 1s 
the same. Once underway, the process ofslaughter 
takes Just moments to transform a Ïliving sentient 


violence 1s the unseen price ofmeat eating. 


Do farm animals have decenf lives prior to being 
killed in the slaughterhouse? How is livestock 


raised? 


Today, an ncreasing number of farm animals are 
being raised on “factory farm”where mass production 


techniques are used to maximize effIciency and profits. 


226 Pháp Nhũ Thâm Ân 


These animals are denied freedom ofrmmovement and 
their physical, emotIonal and social needs are 1enored. 
They suffer from boredom, stress and self-destructive 


behavior. 


In what ways are farms animals denied 


freedom'? How severce ïs their ceonfinement? 


Egg-Layrng chickens, for example are kept1n 12 
by 18 inch “battery cages”. Each cage confains four 
to five chickens. Veal calves are kept im stalls so small 
that turnng around or even laying down comfortably 


1s ImpossIbility. 


What happens to these animals? 


Because the chicken react to confinement by 
fighting or self-mutilation, theIr beak tIps are cut off 


with either a hot kmfe or a guillotine-like device. 


While chickens living under more normal 
conditions can live many years, chickens raIsed 
Intensively for maxtnum eøe production reach old aøge 
1n fourteen months. Once therr ability to produce egøs 
1s diminished, they are sent to the slaughterhouse to 


be made Into soup and processed foods. 


Appendix - Good Eating: The Vegetarian Alternative 227 


The life span ofa veal calf, on the other hand, 1s 
Just l6 weeks. These animals are sent to the 
slaughterhouse never having had the opportunity to 
move about or exercIse since these activities would 
produce a less tender cut ofmeat. (Veal calves are a 
byproduct ofthe datry ndustry. In order to keep dairy 
cows lactating, they must be periodically mpregnated 
and allowedto øve brrth. The unwanted male offspring 


become veal calves. 


What about fish? 


Fish generally live their lives under natural 
conditions. In this respect therr lot 1s better than that 
ofmost farm animals. Fish do, however, appear to 
suffer when they are caupht and hauled onto the decks 
Offishing boats. There they flap aboutand show other 
signs or distress. Since fish camnot breathe outofwater, 


they die slowly from suffocations. 


Ofecologtical concern 1s the fact that extensIve 
commercial fishing 1s depleting the oceans of fish. 
Moreover, modem tuna fIishing techniques are not onÌy 
efficient In catching tuna but also result 1n the 


accidental killing ofthousands of dolphins every year. 


228 Pháp Nhũ Thâm Ân 


What ïs the moral argument agains( meaf- 


cafting? 


The moral argumernt1s straiphtforward, smple and 
compelling. Meat-eating causes suffering and death 
to Innocent creaftures and for this reason If 1s wrong. 
[fit were the case than we had to eat meant In order 
to survive, then the practice of meat-eating could be 
excused as a “necessary evil”. But meat-eating 1s not 
necessary for most people 1n the world today. An 


alternative vepetarian diet 1s readily available. 


People in our socIety eat meat out of habit and 
because they have developed a taste for 1t. Butthese 
factors do not represent moral Justification. Meat- 
eating 1s Immoral because 1t involves the nhumane 
treatment of animals. It violates a basic moral 
pmncrple, namely, that 1t1s wrong to mnflictunnecessary 


suffering and death. 


What has religion to say about this? Do religious 
values conflict with the meat industry and the 


practice of meat eating? 


'While established relipIons have been extremely 
slow to speak out 1n behalf of animals, the cruelty 
and violence ofthe meat industry find little support 


from accepted religIous values. 


Appendix - Good Eating: The Vegetarian Alternative 229 


Most religions call on their adherents to act with 
compasslon and Justice. Yet deliberately causing 
needless suffering and death to animals 1s neither 


COmp2asslonate nor Just. 


The Jewish tradition”s concern for the humane 
treatment ofanimals has led some Jews to become 
vegetarians. And while Buddhists and Hindus can 
look to prescribed ideals ofnon-violence for guidance 


on questions ofethics and dIet. 


But why care about animals? Do they really 


have feelings? 


Thatanimals have feelinøs 1sundeniable. An mmJured 
animal imagines a pet dog or cat reacts like we mipht 
when hurt. It screeches, yelps or crles. This 1S not 
Surprising since animals have nervous systems, which 
are very similar to ours 1n respectfs relevant to the 


capacrty for feeling physical paIn. 


No doubt sơme animals can suffer emotionally and 
psychologically as well. Since the capacrty for suffering 
1s well developed In animals and humans, both 


deserve moral treatment. 


230 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Don't plants have feelings too? 


Plants react to various stimuli but they do not have 
the nervous systems that animals do. Ifplants have 
“feelings” at all, these events would be very primifIve 
and very different from those experienced by humans 
and other animals. The vegetarian recogn1zes the 
vitality ofplants. However, we must eaf tO Surv1ve. 
Eating “low on the food chan” causes less suffering. 


Therefore 1t 1s more ethical. 


HfÍ everyone becomes a vegetarian, what will 
happen fo all the animals that the meat industry 


is now raising? WIll they be killed anyway? 


[t's Important to real1ze that the vegetarian diet 1s 
not likely to be adopted en masse overnieht. At best, 
1t wIll be an incremental process. As more people 
become vegetar1ans, there will be less demand for 
meat. Thịs loss ofdemand wIll cause the meatndustry 
to raise and kill fewer animals. There 1s evidence that 


this trend has already begun. 


Appendix - Good Eating: The Vegetarian Alternative 231 


How do I become a vegetarian? Is it difficult? 
What are the first steps? 


Becomnng a vegeftarian can be relatively easy once 
you re decided 1t°s what you want. You can reorlenf 
your cooking with the help ofa vegetarlan cooking 
course, cookbook, or friend with a few øood recIpes. 
And, ofcourse, 1t helps 1fthose closest to you respectf 


and support your decIsion. 


You need not become a vegetarian all at once. 
You may want to think of1t as a goal and try to take 
steps toward 1t over a perIod oftIme. Some people 
start by abstaining from “red meaft” and then after a 
period ofadJustment procecd to g1ving up fish and 
fowl. Some people continue to eat daIry products 
and egøs. Others conscIously strIve to minim1ze the 
consumption ofthese foods and eventually may g1ve 


them up entirely. 


Thus, vepetarianism encompasses different paths 
and different definition. To some extent, 1t°s a matter 
ofpersonal choice and conscIence. Years from now, 
factory farms and slaughterhouses may be out lawed 
and people may wonder how theIr ancestfors could 
have eaten the dead bodies of animals. But today 


meaf-eating 1s the norm. 


232_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Atthe very least a vegetarian must have the wIll 
be different. Moreover, a non-vIolent diet has 1tsown 
rewards. For those who care, veøetarian1sm 1s a way 


to achieve øood eating 1n more ways than one. 





Appendix - Good Eating: The Vegetarian Alternative 233 


Giới Thiệu Kinh Sách 


1) Phật Thuyết Kinh A Di Đà 









/3UUYẾT Không như những bộ kinh khác, vì 
=< =ˆ..... đây là bài kinh không người thưa thỉnh 
mà Phật tự thuyết giảng. Quyển kinh này 
được Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng 
ý nghĩa và phương pháp hành trì, để 


Nuaasasea ý 


chúng ta nhận thức rõ hơn về công năng 
và giá trị của bộ kinh A Di Đà. Phần nội 
dung có đề cập đến cuộc đời và xen kẽ 
những câu chuyện kể về các đệ tử lớn 
của Phật thật lý thú. Sách có thêm phần 
chú thích và nhiều danh từ Phật học căn 
bản. 


1 2) Kinh Kim Cang 


Toàn bộ tên kinh, gọi là Kinh Kim Cang 
Bát Nhã Ba La Mật. Công dụng của kinh là 
“q phá tan tất cả những chấp trước, vướng mắc 
về các tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ 
giả. Ví như Bồ Tát khi thực hành bế thí mà 
còn chấp thấy ta là kẻ bố thí, có người được 
bố thí, tức đó không phải là Bồ Tát. 





234_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Cho nên đức Phật bảo: Bồ Tát không nên 
trụ vào sắc mà bố thí. Trong thời mạt pháp, 
nếu có người khi nghe kinh Kim Cang liền 
sanh lòng tin hiểu thọ trì thì thật là hiếm 
có, vì người thế gian lại thường có tâm chấp 
ngã, chấp pháp. 


183%. s 
Ga vcrố 
BT. DHÁP BAO DÀN 


le (5 Hỗa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng 


3) Lục Tổ Đàn Kinh 


Nội dung quyển kinh tường thuật lại cuộc 
đời và quá trình đắc pháp của Lục Tổ. Trong 
cuộc đời hành đạo, Ngài đem pháp môn 

- Đốn giáo lưu truyền đến khắp nơi khiến người 
“ học đạo nhận được bổn tâm, thấy được bổn 





tánh. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh gồm những 
bài thuyết pháp của Lục Tổ Huệ Năng được 
sao chép lại để lưu truyền. Tổ là người vốn 
không biết chữ, nhưng khi nghe có người 
tụng kinh Kim Cang đến câu: “Ưng vô sở trụ 
nhi sanh kỳ tâm” mà hoát nhiên khai ngộ. 
Sau Ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ấn 
chứng truyền y bát và trở thành Lục Tổ. 


Giới Thiệu Kinh Sách 235 





là” 
ÌBHAI⁄THUYET— .¿ 
lẽ TLIẤP NHỊ CHUỜNG KINH 
ky 


Hòa Thượng Tuyên Hi o¿ 
ễ 






4) Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị 


Là bộ kinh được dịch ra Hán Văn lần đầu 
tiên khi Phật Giáo từ Ấn Độ truyền sang 
Trung Hoa. Kinh này gồm có 42 chương Phật 
pháp, cũng chính là 42 đoạn ngữ lục, hay 


- 42 lời dạy do đức Phật thuyết giảng về 


phương pháp tu hành. Người tu đạo phải 
quyết tâm đoạn trừ các dục vọng, mê chấp 
và biết buông xả. Nhưng chủ yếu là hành 
giả cần phải biết tự chủ để hàng phục tâm 
mình, có thế mới đạt được kết quả. Bộ kinh 
này chẳng những rất ích lợi cho người xuất 
gia, mà cả cư sĩ tại gia cũng có thể nương 
theo học tập để hành trì. 


5) Tâm Kinh Bát Nhã: (Sắp phát hành) 


Là tinh hoa Phật giáo, trọng yếu được trích 
gọn từ toàn bộ 600 quyển của hệ Bát Nhã. 
Nội dung quyển kinh được Hòa Thượng 
Tuyên Hóa giảng giải ý nghĩa, mỗi đoạn 
kinh văn được kèm theo bài kệ tụng. Kinh 
bao hàm chủ yếu rằng: Với trí huệ Bát Nhã 
Viên Thông, người tu hành sẽ thấu suốt thật 
tướng, lià xa các vọng chấp và thâm nhập 
được lý “không”. 


236 Pháp Nhũ Thâm Ân 


Là bài kinh trí huệ siêu việt vượt hơn tất 
cả đến chỗ tột cùng. Gọi đủ là Ma Ha Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đây là bài 
kinh thông dụng thường được đọc tụng trong 
các thời công phu sớm tối. 


sem4euusoaes— Ô) Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 


c Phẩm Phổ Môn 

Bộ kinh quen thuộc nhất là Phẩm Phổ 
Môn, thường được các giới xuất gia, tại gia 
tụng niệm. Nội dung quyển kinh được Hòa 





===—= Thượng Tuyên Hóa diễn giải về những đức 
hạnh từ bị và các công năng diệu dụng của 
Bồ Tát Quán Thế Âm trong khi cứu độ chúng 
sanh. 


ật Bảo Sám ï Ầ ¬ Ấ 
CN cả 7) Kinh Vạn Phật Bảo Sám 


Theo truyền thống mỗi năm vào dịp lễ 
Phật Đản, tại Vạn Phật Thánh Thành và 
Pháp Giới Thánh Thành đều có tổ chức khóa 
lễ Vạn Phật Bảo Sám. Đây là thiện duyên 





cho mọi người quy tụ về để cùng nhau lễ 
Phật sám hối. Đồng thời cũng là cơ hội cho 


Giới Thiệu Kinh Sách 237 


mọi người chuyên tâm lễ bái 10 ngàn lạy 
trong vòng 3 tuần lễ, mong tiêu trừ tội 
nghiệp. Bộ kinh gồm chữ Hoa, có chú âm 
đọc và đính kèm thêm tiếng Việt. Rất thuận 
tiện cho người tham gia pháp hội vừa dễ bắt 
kịp theo đại chúng, vừa lại hiểu được ý nghĩa 
của kinh trong lúc lễ bái. 


8) Kinh Nhật Tụng: (Sắp phát hành) 


Gồm các bài kinh, chú cho các khóa lễ 
sáng, trưa và chiều mà tứ chúng ở Vạn Phật 
Thành thường ngày tụng niệm theo nghi thức 
truyền thống Phật Giáo Trung Hoa. Ngoài ra 
quyển kinh cũng có thêm các nghi lễ về 
Khánh Chúc, các ngày vía Thánh Đản, Phóng 
Sanh, Văn Phát Nguyện Sám Hối... Có phần 
chú âm, tiếng Việt và tiếng Anh rất thuận 


tiện cho việc tụng niệm. 


238 Pháp Nhũ Thâm Ân 





HOÁ 


m b 
5® 
LN 
>ẩ 


Vĩnh Gia Đại Sư 
CHỨNG ĐẠO CA 


Thượng Tuyến Hóa Lược Giảng 
- vụ 


9) Luận Đại Thừa 100 Pháp Minh Môn 
Luận này từ lúc ban sơ có đến 8 vạn 4 

ngàn pháp. Vì chúng sanh căn tánh mê muội, 

nên Bồ Tát Di Lặc thâu ngắn thành bộ Luận 


Du Già Sư Địa gồm 600 pháp. Nhưng vẫn 


'còn nhiều đối với căn cơ chúng sanh sau 
này. Bồ Tát Thiên Thân bèn sơ lược tóm 
gọn thành 100 pháp. Bộ Luận này đơn giản 
lại dễ hiểu, là ngõ tắt dẫn chúng ta vào cửa 
Phật pháp, rất thích hợp đối với những ai 
có căn tánh Đại Thừa. 


10) Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca 


Là bài ca chứng đạo được truyền tụng trong 


#6 đời Đại Sư Vĩnh Gia Huyền Giác, triều đại 


+ 


k4 -»-t>: 


v5 nhà Đường. Và là vị Sư vốn được vào chùa 
ế ¿từ thuở nhỏ, thông minh học rộng lại biết 


§ cà. / ló..-: công tu hành nên đã sớm giác ngộ. 


Ngài nhân xem kinh Duy Ma mà tâm địa 
phát sáng và được Lục Tổ ấn chứng. 

Đại sư Vĩnh Gia viết thành bài ca giải 
bày những kinh nghiệm của người đã nhận 
chân được thật tướng, thấu suốt được lý 
thiển. Ngại mượn qua lời ca giọng hát để 


Giới Thiệu Kinh Sách 239 


mọi người cùng thấy được cái chân thật, 
bất sanh bất diệt sẵn có của mình. 


Bài ca chứng đạo này được Hòa Thượng 
Tuyên Hóa giảng giải hai lần: 


- Lần đầu vào năm 1965 với tựa đề: Đại 
Sư Chứng Đạo Ca thuyên thích. 


- Lần nhì vào năm 1985 với tựa đề: Vĩnh 
Gia Chứng Đạo Ca. 


Nếu chúng ta hiểu thấu được và y theo 
bài ca này mà tu hành, thời cũng có thể 
chứng đạo như Đại Sư Vĩnh Gia. 


11) Khai Thị 


HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA 

Gồm những lời giảng dạy của Hòa Thượng 
Tuyên Hóa về các đạo lý căn bản như: nhân 
cách làm người đối với gia đình, xã hội và 





cả nhân loại trên thế giới. Với những dẫn 
dụ thiết thực, Hòa Thượng chỉ bày các đức 
hạnh cao thượng của những bậc cổ nhân 
Hiển Thánh hầu để mọi người lấy đó làm 
øương mà noi theo. Song song với những bài 
pháp ngắn này Hòa Thượng vẫn luôn tha 
thiết kêu gọi chúng ta nên xem trọng nhân 
nghĩa đạo đức và nhớ giữ tâm bình khí hòa 


240 Pháp Nhũ Thâm Ân 


II SẲi 
b4 Hồ Đề Đặc Ma, 











ä* Ỹ — - † 
lï € Độ nhưng ở Trung Quốc thì kể là Sơ Tổ. Vì 
k. 


j2 
M4 -$t vế 
VI -2, 
t‡ xử 


trong các sinh hoạt hằng ngày. Vì đó cũng 
là một trong những phần chánh khí giúp cho 
thế giới hòa bình. 


Khai Thị 5 (Mới phát hành) 


Băng đọc Khai thi 5 (Mới phát hành) 


12) Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma 


Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, vị Tổ thứ 28 ở Ấn 


!Ð- Ả 2Á «q 3 ^Z v s ° ` ° Lọ 
„~ xét thấy căn tánh Đại Thừa ở Trung Quốc 
ý v0) si 
/M //)) wự ~ Z À» ^ `" ^ Vệ : 
| 7M đã chín muổi nên Ngài không quản gian 


' khổ khó khăn tìm đến đó hoằng truyền Phật 


pháp. Nhưng khi đến Trung Quốc, chẳng 
một ai nhận biết ra Ngài, kể cả vua Lương 
Võ Đế cũng không trọng dụng Ngài. Đã vậy 
lại có người vì tị hiểm ganh ghét nên ra tay 
đầu độc Tổ đến sáu lần. Mặc dù gặp bao 
chướng ngại, Ngài vẫn an nhiên, không hề 
hấn chỉ. Biết thời cơ duyên chưa đến, Ngài 
tọa thiển tại núi Hùng Nhĩ, 9 năm quay mặt 
vào vách chờ thời. Lúc bấy giờ Pháp Sư Thần 
Quang cũng quỳ 9 năm trước hang núi để 
cầu pháp với Sơ Tổ. Để chứng minh lòng 
thành câu đạo, Thần Quang tự chặt cánh 
tay khiến máu rơi nhuộm đỏ màu tuyết trắng. 


Giới Thiệu Kinh Sách 241 


Kết quả Sơ Tổ Đạt Ma đã tìm được người để 
truyền thừa tâm ấn. Thần Quang trở thành 
Nhị Tổ Huệ Khả và tiếp tục lưu truyền mạch 
mạng Phật pháp. Sách có vẽ kèm các hình 
ảnh diển tả câu chuyện rất sống động. 


ru TT na 13) Tam Bộ Nhất Bái 
© Nhật ký tường thuật lại cuộc bái hương 
s hơn ngàn dặm của hai vị sư người Mỹ, đệ tử 
Hoà Thượng Tuyên Hóa. Với cuộc hành trình 
kéo dài hơn 10 tháng, hai sư đã thành tâm 


Đo 2c mỗi ba bước một lạy từ San Francisco 


`‹: 
= 
+ 


£csšŠnŸ 


in xế 





đến Marblemount, tiểu bang Washington để 
cầu cho thế giới hòa bình. Tam Bộ Nhất Bái 
đã nêu lên chí nguyện chân thành đối với 
toàn nhân loại, một hành động cao cả hiếm 
có đã thật sự xảy ra ngay trên đất Mỹ. Là 
quyển sách mà không thể bỏ qua được. 


242_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


14) Pháp Nhũ Thâm Ân 


Là sự kết tập một số bài viết của chúng 
đệ tử xuất gia, tại gia người Hoa, Mỹ, Canada, 
Việt, Singapore, Mã Lai... để tưởng niệm vị 
thây khả kính, Hòa Thượng Tuyên Hóa. Các 
vị bày tổ lòng tri ân sâu xa về những kinh 
nghiệm quý báu đã học được với Hòa Thượng 
Tuyên Hóa, vị thầy tôn kính dù nay đã vắng 
bóng nhưng kỹ niệm và những bài học quý 
giá của Ân sư sẽ mãi mãi khắc sâu trong 
tâm khẩm của bao người đệ tử. 


Qua các bài viết này, với những mẫu 
chuyện được kể lại, độc giả sẽ được dịp 
hiểu biết thêm về những giáo pháp kỳ đặc, 
tuy thiện xảo nhưng rất thực tế mà Hòa 
Thượng đã phương tiện dẫn dắt, tùy theo 
căn tánh của mỗi đệ tử. Nhờ vậy mà các đệ 
tử Ngài dần dân biết nhận khuyết điểm, lỗi 
lầm, biết sửa đổi các tánh hư tật xấu để trở 
thành những con người hướng thiện, biết 
góp phần làm lợi ích cho chúng sanh. Mỗi 
câu chuyện đều có phối hợp theo hình vẽ 
thật linh động. 


Giới Thiệu Kinh Sách 243 


15) Gậy Kim Cang Hét: Gồm 3 cuốn. 
(Sắp phát hành) 


Ghi lại những câu vấn đáp của Hòa 
Thượng và các Phật tử, nhân trong các 
chuyến Hòa Thượng hoằng pháp ở Đài Loan. 
Hòa Thượng với những câu trả lời, nhằm 
chấn chỉnh những quan niệm tà kiến, dị đoan 
và thức tỉnh những tâm hồn mê muội. Có 
lúc Ngài chỉ đáp đơn giản, ngắn gọn vài 
câu mà hàm chứa ý nghĩa rất chí lý. Nhưng 
cũng có khi Ngài lại pha lẫn chút khôi hài, 
nhưng đượm nhuần đạo nghĩa, khiến người 
nghe ân cần chú ý với lòng hân hoan đón 
nhận lời dạy bảo. Trong khi xem những câu 
vấn đáp, độc giả cũng có thể cảm thấy hình 
như Hòa Thượng đang trực tiếp trả lời câu 
thắc mắc cho chính mình. 


244_ Pháp Nhũ Thâm Ân 


Kệ Hồi Hướng 

Nguyện đem công đức này, 
Trang nghiêm Phật tịnh độ, 
Trên báo bốn trọng ân, 
Dưới cứu ba đường khổ, 
Nếu có ai nghe thấy, 

Tất phát bồ đề tâm, 

Đến khi mạng này hết, 


Đồng sanh Cực Lạc quốc. 


245 


Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới 

Vạn Phật Thánh Thành 

Home Page: http:\www.drba.org 

PO. Box 217, 2001 Talmage, CA 95481-0217 U.S.A. 
Điện thoại: (707) 462-0939 Fax: (707) 462-0949 


Pháp Giới Thánh Thành 

(The City of The Dharma Realm) 

1029 West Capital Avenue West Sacramento, CA 95691 U.S.A. 
Tel: (916) 374-8268 


Học Viện Dịch Kinh Quốc Tế 

(The International Translation Insfitute) 

1777 Murchison Drive Burlingame, CA 94010-4504 U.S.A. 
Tel: (650) 692-5912 Fax: (650) 692-5056 


Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Pháp Giới 

Chùa Phật Giáo Berkeley (Berkeley Buddhist Monastery) 
2304 McKinley Avenue Berkeley, CA 94703 U.S.A. 

Tel: (510) 848-3440 Fax: (S10) 548-4551 


Chùa Kim Sơn (Gold Mountain Monastery) 
800 Sacramernrto Street San Francisco, CA 94108 U.S.A. 
Tel: (415) 421-6117 Fax: (415) 788-6001 


Chùa Kim Thánh (Gold Sage Monastery) 
11455 Clayton Road San Jose, CÁ 95127 U.S.A. 
Tel: (408) 923-7243 Fax: (408) 923-1064 


Chùa Kim Luân (Gold Wheel Monastery) 
235 North Avenue 58, Los Angeles, CA 90042 U.S.A. 
Tel: (213) 258-6668 


Chùa Phước Lộc Thọ 

(Blessingøs, Prosperity, & Longevity Monastery) 

4140 Long Beach Boulevard Long Beach, CA 90807 U.S.A. 
Tel: (562) 595-4966 


247 


Chùa Long Beach (Long Beach Monastery) 
3361 East Ocean Boulevard Long Beach, CA 90803 U.S.A. 
Tel: (562) 438-8902 


Chùa Kim Phong (Gold Summit Monastery) 
233 First Avenue West Seattle, WA 98119 U.S.A. 
Tel: (206) 217-9320 


Hoa Nghiềm Tịnh Xá (Avatamsaka Vihara) 
9601 Seven Locks Road, Bethesda, MD 20817-9997 U.S.A. 
Tel: (301) 469-8300 


Chùa Hoa Nghiêm (Avatamsaka Monastery) 
1009 4" Avenue, S.W. 

Calgary, AB T2P 0K§ Canada 

Tel: (403) 269-2960 


Chùa Kim Phật (Gold Buddha Monastery) 
248 East II" Avenue Vancouver, BC VST 2C3 Canada 
Tel: (604)709-0248 


Chùa Bát Nhã Quán Âm 

Prajna Guanyin Sagely Monasftery 

Batu Š 1⁄2 Jalan Sungal BesI, 

Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: (03) 7982-6560 Fax: (03) 7980-1272 


Hội Phật Giáo Pháp Giới In Kinh 

(Dharma Realm Buddhist Books Distribution Society) 
11° Floor, 85 Chung-Hsiao E. Road, Sec. 6, 

Taipelt, Taiwan, R.O.C. 

Tel: (02) 2786-3022 Fax: (02)2786-2674 


248 


